TS. PHAN THỊ LAN HƯƠNG 


BẢ0 ẨM qUYỀÊN 
ÚA NHŨM YẾU THỂ 


KHOẢNG TRÔNG PHÁP LÝ 
VẢ KHUYẾN NGHỊ 
CHO VIỆT NAM 


(Sách chuyên khảo) 


WJ 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Q. GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP 
PHẠM CHÍ THÀNH 
Chịu trách nhiệm nội dung 
PHÓ GIÁM ĐỐC - PHÓ TỔNG BIÊN TẬP 
ThS. PHẠM THỊ THINH 


Biên tập nội dung: TS. HOÀNG MẠNH THẮNG 


NGUYÊN HỒNG QUÝ 

ThS. NGUYÊN VIỆT HÀ 

Trình bày bìa: NGUYÊN MẠNH HÙNG 
Chế bản vi tính: LÂM THỊ HƯƠNG 
Đọc sách mẫu: NGUYÊN HẢI ĐĂNG 
BÙI BỘI THU 


Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 4854-2020/CXBIPH/2-347/CTQG. 
Số quyết định xuất bản: 5610-QĐ/NXBCTQG, ngày 01/12/2020. 
Nộp lưu chiểu: tháng 12 năm 2020. 

Mã ISBN: 978-604-57-6262-2. 


BẢ0 ẨM QUYỀN 


0ÚA NHŨM YẾU THẾ 
KHOẢNG TRỐNG PHÁP LÝ 
VÀ KHUYẾN NGHỊ 
CHO VIỆT NAM 


Biên mục trên xuất bản phẩm 
của Thư viện Quốc gia Việt Nam 


Phan Thị Lan Hương 

Bảo đảm quyền của nhóm yếu thế - Khoảng trống pháp lý và 
khuyến nghị cho Việt Nam / Phan Thị Lan Hương. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2020. - 200tr. ; 2lem 

ISBN 9786045757703 


I. Pháp luật 2. Quyền con người 3. Nhóm yếu thế 
4. Việt Nam 
342.597085 - dc23 
CTF0485p-CIP 


TS. PHAN THỊ LAN HƯƠNG 


BẢO ĐẢM (UYỀN 
0ỦA NHŨM YẾU THẾ 


KHOẢNG T RỐNG PHÁP LÝ 
VẢ KHUYỂN NGHỊ 
CHO VIỆT NAM 


(Sách chuyên khảo) 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 
Hà Nội - 2020 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Quyền con người là một trong những quyền không thể tách 
rời của mỗi cá nhân và việc bảo đảm quyền con người không chỉ 
là mục tiêu của mỗi quốc gia mà đó là vấn đề toàn cầu. Với tư 
cách là một thành viên của Liên hợp quốc, Việt Nam đã tham 
gia hầu hết các công ước quốc tế về quyền con người và bảo vệ 
quyền con người; chính vì vậy, việc bảo vệ và bảo đảm quyền 
con người không những là mục tiêu mà còn là trách nhiệm của 
Việt Nam. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm bảo vệ và bảo đảm 
quyền con người cho mọi công dân, đặc biệt là đối với nhóm yếu 
thế. Nhóm yếu thế là nhóm những người có nguy cơ cao bị xâm 
hại các quyền hoặc bị hạn chế khả năng thực hiện quyền do 
sống trong những điều kiện, hoàn cảnh khó khăn. Nhóm yếu 
thế một mặt phải đối mặt với những khó khăn, thách thức 
trong cuộc sống hằng ngày, do hạn chế về khả năng tiếp cận các 
dịch vụ thiết yếu của xã hội, mặt khác là những nhóm có nguy 
cơ cao bị xâm hại các quyền và lợi ích. Nhằm mục tiêu “không 
để ai bị bỏ lại phía sau”, việc bảo vệ và bảo đảm quyển con 


người cho nhóm yếu thế luôn được quan tâm và đã được thực 


5 


hiện tốt trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn 
chế, những rào cản trong công tác bảo vệ và bảo đảm quyền con 
người của Việt Nam. Đặc biệt, so với các quy định của các công 
ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, pháp luật Việt Nam còn 
nhiều khoảng trống khiến cho nhóm yếu thế chưa được bảo 
đảm quyền một cách trọn vẹn. 

Nội dung cuốn sách Bảo đảm quyền của nhóm yếu thế - 
khoảng trống pháp lý và khuyến nghị cho Việt Nam gồm 
6 chương với các nội dung pháp luật liên quan đến đặc thù của 
từng nhóm yếu thế. Trên cơ sở chỉ ra những khoảng trống của 
pháp luật Việt Nam so với các công ước quốc tế, tác giả đã đề 
xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách và pháp luật Việt 
Nam trong giai đoạn tới. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích 
cho những nhà nghiên cứu, phân tích chính sách, các giảng 
viên, học viên trong cơ sở đào tạo pháp luật để có được những 
kiến thức cơ bản về quyền của nhóm yếu thế bằng phương pháp 
tiếp cận dựa trên quyền và phương pháp so sánh, phân tích, từ 
đó hình thành các kỹ năng về nghiên cứu, phân tích chính sách 
có liên quan đến quyền con người. 


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc. 


Tháng 7 năm 2020 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 


LỜI NÓI ĐẦU 


Quyền con người là một trong những quyền cơ bản, 
không thể tách rời của mỗi cá nhân. Chính vì vậy, bảo vệ và 
bảo đảm quyền con người không chỉ là mục tiêu của mỗi 
quốc gia mà còn là vấn đề toàn cầu. Ngay sau khi trở thành 
thành viên Liên hợp quốc năm 1977, Việt Nam gia nhập hầu 
hết các công ước quốc tế liên quan đến quyền con người và 
bảo đảm quyền con người như: Công ước quốc tế về các 
quyền dân sự và chính trị CCPR), Công ước quốc tế về 
quyền của người khuyết tật (CRPD), Công ước Liên hợp quốc 
về quyền trẻ em (UNCRC), Công ước về xóa bỏ mọi hình 
thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW). Với tư cách là 
quốc gia thành viên, đồng thời nhằm xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do 
Nhân dân, vì Nhân dân, Việt Nam đã và đang tham gia tích 
cực trong việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự 
phát triển bền vững'. Theo đó, nội dung cơ bản của Bộ chỉ 


1. Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững được 
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tại kỳ họp lần thứ 70 diễn ra 
từ ngày 2ð đến ngày 27/9/2015. 


tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam' gồm 158 
chỉ tiêu phản ánh 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể, 
có rất nhiều tiêu chí liên quan đến quyền của nhóm yếu thế, 
ví dụ như phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, v.v.. Các chỉ tiêu 
này đều có đầy đủ bộ thông tin thống kê phục vụ các bộ, ban, 
ngành, các cơ quan, tổ chức xã hội, đánh giá được sự phát 
triển của kinh tế - xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau đặc 
biệt là những người nghèo, những người yếu thế. 

Bảo vệ các quyền cơ bản của công dân, đặc biệt là đối 
với nhóm yếu thế - nhóm có nguy cơ cao bị xâm hại các 
quyền hoặc bị hạn chế khả năng thực hiện quyền do sống 
trong những điều kiện, hoàn cảnh khó khăn là trách 
nhiệm của quốc gia thành viên Liên hợp quốc. Nhóm yếu 
thế một mặt phải đối mặt với những khó khăn, thách thức 
trong cuộc sống hằng ngày, do hạn chế về khả năng tiếp 
cận các dịch vụ thiết yếu của xã hội, mặt khác có nguy cơ 
cao bị xâm hại các quyền và lợi ích. 

Việc nghiên cứu, đánh giá các chính sách, pháp luật 
hiện hành liên quan đến nhóm yếu thế trên cơ sở so sánh 
với các quy định của các công ước quốc tế sẽ có ý nghĩa quan 
trọng trong việc thực hiện cam kết của Chính phủ Việt 
Nam. Do đó, nội dung cuốn sách chuyên khảo này nhằm 
mục đích phân tích chính sách, pháp luật hiện hành có liên 
quan đến một số nhóm yếu thế đặc thù; từ đó đề xuất các 


1. Xem Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT, ngày 22/01/2019 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển 
bền vững của Việt Nam. 


8 


giải pháp hoàn thiện chính sách và pháp luật Việt Nam 
trong giai đoạn tới. Cuốn sách bao gồm 6 chương được tác 
giả tổng hợp từ các báo cáo của các tổ chức quốc tế và trong 
nước với các nội dung pháp luật liên quan đến đặc thù của 
từng nhóm yếu thế. Ngoài ra, một số nội dung nghiên cứu 
có liên quan đến người khuyết tật đã có sự cộng tác của các 
chuyên gia quốc tế và trong nước. 

Cuốn sách này là tài liệu tham khảo cho những nhà 
nghiên cứu, phân tích chính sách, các giảng viên, học viên 
trong cơ sở đào tạo pháp luật để có được những kiến thức 
cơ bản về quyền của nhóm yếu thế bằng phương pháp tiếp 
cận dựa trên quyền và phương pháp so sánh, phân tích, từ 
đó hình thành các kỹ năng về nghiên cứu, phân tích chính 
sách có liên quan đến quyền con người. 

Trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu này, 
chúng tôi đã tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức và 
các cá nhân có liên quan thông qua các hội thảo chia sẻ 
kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, cuốn sách có thể còn có 
những hạn chế nhất định. Chúng tôi mong muốn nhận 
được những ý kiến góp ý của bạn đọc để nội dung cuốn 
sách hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau. 


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 


Hà Nội, tháng 6 năm 2020 
TÁC GIÁ 


10 


Chương 1 


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 
VỀ NHÓM YẾU THẾ VÀ YÊU CẦU 
BẢO VỆ QUYỀN CỦA NHÓM YẾU THẾ 
THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ 


I- NHÓM YẾU THẾ 


Bất kỳ quốc gia nào cũng có những nhóm yếu thế 
tồn tại mà không phụ thuộc vào điều kiện chính trị và 
sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia đó. Một số đối 
tượng như: người nhiễm HIV, phụ nữ bán dâm, phụ nữ 
hay trẻ em là nạn nhân của bạo lực, người sử dụng ma 
túy, người đồng tính... - những đối tượng không có khả 
năng tự tìm kiếm các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền 
của mình, thường được xác định là nhóm yếu thế 
(Disadvantaged group). Nhóm yếu thế được định nghĩa 
như sau: “Nhóm yếu thế (hay nhóm thiệt thòi) là những 
nhóm xã hội đặc biệt, có hoàn cảnh khó khăn hơn, có vị 
thế xã hội thấp kém hơn so với các nhóm xã hội “bình 


thường” có những đặc điểm tương tự. Họ gặp phải hàng 


11 


loạt thách thức, ngăn cần khả năng hòa nhập của họ 
vào đời sống cộng đồng”'. 

Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra định nghĩa về nhóm 
yếu thế như sau: Nhóm dễ bị tổn thương/yếu thế là những 
người có một số đặc điểm cụ thể mà những đặc điểm này 
làm cho họ có nguy cơ cao rơi vào nghèo đói hơn những 
người khác sống ở các khu vực khác được xác định bởi dự 
án. Các nhóm dễ bị tổn thương bao gồm người già, người 
khuyết tật về thể chất và tinh thần, nhóm trẻ em và người 
chưa thành niên có nguy cơ, cựu chiến binh, những người 
đi cư và trở thành người tị nạn, các gia đình và cá nhân 
ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tôn giáo và người dân tộc thiểu 
số và phụ nữ trong một số hoàn cảnh”. 

Nhóm yếu thế thường phải đối mặt với những rủi ro, 
nguy cơ, bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp cao hơn 
người bình thường và họ thường gặp những khó khăn, 
thách thức trong việc tìm kiếm các biện pháp bảo vệ các 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đặc biệt, trong những 
điều kiện như bùng phát dịch bệnh, chiến tranh, hoặc ở 


1. PGS.TS. Phạm Văn Quyết và Phạm Anh Tuấn: “Nhà nước Việt 
Nam với công tác hỗ trợ nhóm yếu thế”, Ký yếu Hội thảo ngày công tác 
xã hội thế giới năm 2012, http:/www.socialwork.vn/nha-nuoc-viet- 
nam-voiI-cong-tac-ho-tro-nhom-yeu-the/, ngày 23/7/2016. 

2. Xem The World Bank: http://web.worldbank.org/WBSTT'E/ 
XTERNAL/TOPICS/RSXTSOCIALPROTECTION/EXTSEF/0,contentMDK: 
20663797~menuPK:6344572~pagePK:148956~pIPK:216618~theSitePKE 
:396378,00.html. 


12 


những quốc gia kém phát triển, nhóm yếu thế sẽ gặp khó 
khăn trong việc thực hiện các quyền cơ bản của công dân. 
Kết quả là họ luôn phải đối diện với những rào cản trong 
tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của xã hội như các dịch vụ 
giáo dục, y tế. Nhóm yếu thế là nhóm thuộc tầng lớp thấp 
nhất trong xã hội'. Đối với mọi quốc gia kể cả những quốc 
gia phát triển, việc bảo đảm các quyển lợi cơ bản của 
nhóm yếu thế luôn là một thách thức lớn. Ví dụ, Mỹ là 
quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới nhưng tỷ 
lệ những người thuộc nhóm yếu thế trong xã hội Mỹ cũng 
tương đối cao, có khoảng 13,4% người Mỹ, khoảng 42 triệu 
người, sống dưới mức nghèo khổ trong năm 2017?. 

Ở Việt Nam, số lượng người thuộc nhóm yếu thế tương 
đối cao. Số lượng người khuyết tật hiện nay là khoảng 6,2 
triệu người, trong đó, có khoảng 7,06% dân số là người 
khuyết tật từ 2 tuổi trở lên. Số lượng người khuyết tật sống ở 
khu vực đô thị cao hơn 1,ð lần so với khu vực nông thôn”. 
Bên cạnh đó, tính đến năm 2016, có khoảng 161.000 cơ sở 


1. Thomas W. Simon: Democracy and Social InJustice: Ủaw, 
Politics and Philosophy, Rowman & Littleied Publishing, Lanham, 
Maryland, 1995, tr.180. 

2. Michael B. Sauer: “Faces of Poverty: What Social Groups Are 
More Likely to Experlence lt?”, SA Today, https:/www.usatoday.com/ 
story/money/economy/2018/10/10/faces-poverty-social-racial-factors/ 
379771 78. 

3. Xem Tổng cục Thống kê: Báo cáo điều tra quốc gia về người 
khuyết tật, 2016, tr.15. 


13 


kinh doanh dịch vụ nhạy cảm với số lượng lớn người lao 
động làm việc và đối diện với các nguy cơ cao bị vi phạm 
quyền của người lao động'. Người bán dâm là nhóm có 
nguy cơ cao mắc HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua 
đường tình dục và chính nhóm đối tượng này có nguy cơ 
lây lan các bệnh truyền nhiễm này ra cộng đông. Tỷ lệ 
người bán dâm nhiễm HIV là từ 2,6% đến 4,5% và tỷ lệ 
nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục là từ 2% 
đến 10%?. Tuy nhiên, người bán dâm thường khó tiếp cận 
các dịch vụ hỗ trợ (dịch vụ chăm sóc y tế, dịch vụ trợ giúp 
pháp lý), các chương trình can thiệp hỗ trợ hòa nhập cộng 
đồng. Tại Việt Nam, đến hết năm 2018, ước tính số người 
nhiễm HIV hiện còn sống là 250.000 người, trong đó hằng 
năm trung bình khoảng 10.000 người phát hiện nhiễm 
HIV mới”. Ngoài ra, nhóm phụ nữ và trẻ em gái vùng dân 
tộc thiểu số cũng thuộc nhóm yếu thế, chịu bất bình đẳng 
kép vừa là người dân tộc thiểu số, vừa là phụ nữ. Hiện 
nay, người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 14,7% tổng dân 
số của cả nước!. Phụ nữ dân tộc thiểu số gặp khó khăn 


1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Giảm thiểu tác hại 
trong mại dâm - Bảo đảm an toàn, sức khỏe và quyền con người”, 
http:/www.molisa.gov.vn/v1/Pages/Ch1T1et.aspx?IDNÑews=25327. 

2. Theo Báo cáo Giám sát trọng điểm của Cục Phòng, chống 
HIV/AIDS và Bệnh viện Da liễu Trung ương. 

3. Xem “Điểm tin y tế ngày 02/5/2019”, Cổng thông tin Bộ Y tế, 
https://moh.gov.vn/diem-tin-y-te/-/asset_publisher/sqTagDPp4aRX/ 
content/-diem-tin-y-te-ngay-02-B-2019. 

4. Thông cáo báo chí kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà 
ở năm 2019, ngày 11/7/2019. 


14 


trong tiếp cận hệ thống giáo dục, y tế do không được đi 
học, không có công ăn việc làm có thu nhập ổn định. Các 
nhóm dân tộc thiểu số hiện đang nằm trong nhóm những 
người nghèo nhất ở Việt Nam và khoảng cách giàu nghèo 
giữa người dân tộc thiểu số và người Kinh tiếp tục giãn 
rộng. Mặc dù tỷ lệ nghèo chung của các dân tộc thiểu số có 
giảm trong giai đoạn 2011 - 2016 nhưng tốc độ giảm nghèo 
chung và giảm theo các chiều ở các nhóm dân tộc thiểu số 
là khác nhau. Tỷ lệ những người không có bằng cấp trong 
nhóm đồng bào các dân tộc thiểu số năm 2016 là 43,8%, 
cao khoảng gấp đôi so với tỷ lệ này của nhóm người Kinh 
và Hoa. Tỷ lệ những người có trình độ phổ thông trung học 
trở lên trong nhóm các dân tộc thiểu số năm 2016 là 7,8%, 
chỉ bằng một nửa so với nhóm người Kinh và Hoa!. 

Có thể nói, không thể có chính sách và pháp luật 
chung để áp dụng cho tất cả các nhóm yếu thế vì mỗi 
nhóm yếu thế có những đặc thù riêng. Tuy nhiên, ngoài 
những đặc điểm riêng, các nhóm yếu thế có một số đặc 
điểm chung sau đây: 

Thứ nhất, nhóm yếu thế là nhóm đối tượng gặp khó 
khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực hay các dịch vụ 
thiết yếu của xã hội. Những khó khăn này có thể xuất 


1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UNDP và Viện Hàn 
lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Báo cáo nghèo đa chiều ở Việt Nam: 
Giảm nghèo ở tất cả các chiều cạnh để đảm bảo cuộc sống có chất 
lượng cho mọi người, 2016, tr.12-13, https://www.undp.org/content/ 
dam/vietnam/docs. 


15 


phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như: điều kiện tài 
chính (nghèo đói), sức khỏe (người khuyết tật), trình độ 
học vấn thấp hoặc là nạn nhân của phân biệt đối xử, bạo 
lực (bất bình đẳng giới)... 

Thứ hai, nhóm yếu thế thường bị hạn chế trong việc 
thực hiện các quyền hay tìm kiếm các biện pháp bảo vệ do 
những rào cản, sự kỳ thị, phân biệt đối xử hay khó khăn 
về tài chính. Nói cách khác, nhóm yếu thế phụ thuộc chủ 
yếu vào các chính sách, chương trình hỗ trợ của Nhà nước. 

Thứ ba, nhóm yếu thế là nhóm có nguy cơ hay rủi ro 
cao bị xâm hại quyền hay bị bóc lột, kỳ thị, ngược đãi và 
bạo lực. Đặc điểm này xuất phát từ những nguyên nhân 
chủ quan như: thiếu năng lực, trình độ nhận thức hạn 
chế và những nguyên nhân khách quan như nhóm yếu 
thế thường phải đảm nhiệm các công việc nặng nhọc, có 
nguy cơ rủi ro cao hoặc tham gia vào thị trường lao động 
có thu nhập thấp. 

Nhóm yếu thế sẽ đối mặt với nhiều rào cản trong đó 
có việc không thể tiếp cận được các phương tiện cần 
thiết bao gồm các nguồn lực mà họ không thể tự thân có 
được!. Do đó, mỗi quốc gia cần có những chính sách đặc 
thù để hỗ trợ các nguồn lực cần thiết, cơ bản cho các 


nhóm yếu thế. 


1. Xem PGS.TS. Phạm Văn Quyết, Phạm Anh Tuấn: Công tác 
hỗ trợ nhóm yếu thế ở Việt Nam, https:/lcongtacxahoi.net/cong-tac- 
ho-tro-nhom-yeu-o-viet-nami/. 


16 


II- TỔNG QUAN VỀ BẢO VỆ QUYỀN 
CỦA NHÓM YẾU THỂ 


Quyền con người là một trong những quyền không 
thể tách rời với mỗi cá nhân. Xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, 
do Nhân dân, vì Nhân dân là mục tiêu quan trọng mà 
Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra. Hiến pháp nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã khẳng 
định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các 
quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, 
kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo 
vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật” (Điều 14, 
khoản 1); “Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống 
chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội” (Điều 16, 
khoản 2); “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về 
thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và 
nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục 
hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm 
thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm” 
(Điều 20, khoản ]). 

Như vậy, bảo vệ các quyền cơ bản của công dân là 
trách nhiệm của Nhà nước, đặc biệt là đối với nhóm yếu 
thế là nhóm có nguy cơ cao bị xâm hại các quyền hoặc bị 
hạn chế khả năng thực hiện quyền do sống trong những 
điều kiện, hoàn cảnh khó khăn. Nhóm yếu thế một mặt 
phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trong cuộc 


sống hằng ngày, do hạn chế về khả năng tiếp cận các dịch 


17 


vụ thiết yếu của xã hội, mặt khác là nhóm có nguy cơ cao 
bị xâm hại các quyền và lợi ích. Do đó, Nhà nước cần phải 
có những chính sách, pháp luật đặc thù để bảo vệ quyền 
của nhóm yếu thế. 

Đối với nhóm người khuyết tật, Luật người khuyết tật 
được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII, ngày 
17/6/2010 là văn bản pháp lý quan trọng, có những bước 
tiến đáng kể so với Pháp lệnh về người tàn tật năm 1998. 
“Luật người khuyết tật quy định quyền và nghĩa vụ của 
người khuyết tật; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và 
xã hội” (Điều 1). Đặc biệt, các chính sách và pháp luật đã 
được thay đổi cách tiếp cận từ “từ thiện, nhân đạở” sang 
cách tiếp cận dựa trên quyền con người, điều này phản 
ánh được tinh thần và nội dung quy định của CRPD. Các 
văn bản pháp luật quy định cụ thể về từng lĩnh vực như y 
tế, giáo dục, xây dựng, lao động, công nghệ thông tin phải 
phù hợp với những quy định của Luật người khuyết tật để 
bảo đảm quyền của người khuyết tật trong từng lĩnh vực 
cụ thể. 

Đối với nhóm phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo 
lực, Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, Luật 
bình đẳng giới năm 2006, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017), Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 
là những văn bản pháp lý quan trọng để bảo đảm quyền 
của nhóm phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của các hình thức 


bạo lực. 


18 


Đối với nhóm người bán dâm, mặc dù hành vi của họ 
là trái pháp luật nhưng văn bản pháp luật cũng đã quy 
định về các biện pháp phòng ngừa bạo lực, can thiệp giảm 
hại và phục hồi cho người bán dâm. Các văn bản, chính 
sách, pháp luật hiện hành có liên quan đến can thiệp giảm 
hại cho người bán dâm cũng chưa được pháp luật quy định 
đầy đủ và toàn diện. Trước năm 2011, việc điều trị và 
phục hồi nhân phẩm đối với người bán dâm được áp dụng 
theo quy định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP của 
Chính phủ. Trong thời gian chữa bệnh và phục hồi nhân 
phẩm ở Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội, 
người bán dâm được trợ cấp về y tế, học nghề, học văn hoá, 
mua sắm vật dụng cá nhân cần thiết và tham gia lao động 
được hưởng tiền công lao động theo định mức lao động 
cùng kết quả công việc hoàn thành khi tham gia lao động. 

Đối với nhóm người nhiễm HIV, hiện nay, vấn đề bảo 
vệ không bị bạo lực chưa được quy định ở các văn bản 
pháp luật liên quan đến HIV do vấn đề này không gắn 
liền với HIV. Chính vì vậy, để phù hợp với các hướng dẫn 
quốc tế về HIV/AIDS và quyền con người của Liên hợp 
quốc, vấn đề này phải được quy định như một phần của 
khung pháp luật toàn diện về HIV. 

Đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, họ đối mặt với những 
rào cản, thách thức kép dẫn đến việc bị hạn chế các quyền cơ 


bản như học tập, chăm sóc y tế, đặc biệt là quyền tham 


19 


gia quá trình ban hành chính sách, pháp luật. Trong gia1 
đoạn 2016 - 2018, Chính phủ đã ban hành 41 chính sách, 
trong đó có 15 chính sách trực tiếp cho vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi, 26 chính sách chung gián tiếp cho 
đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, đã có tổng cộng 118 
chính sách, trong đó có 54 chính sách trực tiếp và 64 
chính sách gián tiếp". 

Như vậy, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành các 
chính sách và pháp luật để áp dụng cho từng nhóm yếu 
thế với mục tiêu là xóa bỏ các rào cản, bảo đảm việc 
thực hiện các quyển của nhóm yếu thế, thúc đẩy sự 
tham gia toàn diện của họ vào mọi mặt của đời sống xã 
hội. Trong bối cảnh sử dụng phương pháp tiếp cận mới - 
phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người dựa 
trên các chuẩn mực quốc tế, việc đánh giá thực trạng hệ 
thống pháp luật của nước ta về bảo đảm quyền của 
nhóm yếu thế là rất quan trọng nhằm thực hiện một 
trong những mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì 
sự phát triển bền vững “không bỏ ai ở lại phía sau” đã 


được các quốc gia cam kết thực hiện. 


1. Cổng thông tin Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam: Hệ thống chính sách dân tộc thiểu số và miền núi ngày càng 
đồng bộ và toàn diện, http://quochol.vn/gioithieu/Pages/default.aspx? 
ItemTD=837748. 


20 


II- CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ _ 
QUYỀN CON NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐỀN 
NHÓM YÊU THỂ 


Bảo đảm quyền con người không chỉ là mục tiêu của 
mỗi quốc gia mà đó là vấn đề toàn cầu. Ngay sau khi trở 
thành thành viên Liên hợp quốc năm 1977, Việt Nam gia 
nhập hầu hết các công ước quốc tế từ những năm 1980. 
Trong đó, có một số công ước có liên quan trực tiếp đến bảo 
đảm quyền con người, quyền của nhóm yếu thế, như: 

- Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 
(TCCPR): Việt Nam gia nhập Công ước này vào ngày 
24/9/1982. Công ước này quy định: mọi công dân, không 
có bất kỳ sự phân biệt nào như đã nêu ở Điều 2 và 
không có bất cứ sự hạn chế bất hợp lý nào để có quyền 
và có cơ hội để tiếp cận với các dịch vụ công cộng ở đất 
nước mình trên cơ sở bình đẳng (Điều 2ð (b)). Theo quy 
định này, quốc gia thành viên có trách nhiệm bảo đảm 
cho mọi công dân quyền bình đẳng trong tiếp cận các 
dịch vụ công cộng thiết yếu. Như vậy, đối với nhóm yếu 
thế là những người bị “thiệt thời” hoặc gặp khó khăn 
trong việc tiếp cận các dịch vụ công cộng thì nhà nước 
cần có trách nhiệm trong việc ban hành các chính sách 
và pháp luật để bảo đảm việc thực hiện quyền của nhóm 
yếu thế. 

- Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em (UNCRC): 
Việt Nam đã ký kết Công ước này vào ngày 26/01/1990 và 


21 


phê chuẩn vào ngày 28/02/1990 cùng với hai nghị định 
thư bổ sung về trẻ em trong xung đột vũ trang và chống 
sử dụng trẻ em trong các hoạt động mại dâm và tranh 
ảnh khiêu dâm. Công ước này quy định các quốc gia 
thành viên phải thực hiện mọi biện pháp thích hợp về 
lập pháp, hành pháp, xã hội và giáo dục để bảo vệ trẻ 
em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất hoặc tinh 
thần, bị đánh đập hay lạm dụng, bị bỏ mặc hoặc sao 
nhãng chăm sóc, bị ngược đãi hoặc bóc lột, gồm cả sự 
xâm phạm tình dục, trong khi trẻ em vẫn nằm trong 
vòng chăm sóc của cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, hoặc của 
bất kỳ người nào khác được giao việc chăm sóc trẻ em 
(Điều 19, khoản 1). 

- Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật 
(CRPD): Việt Nam đã ký gia nhập Công ước này từ năm 
2007 và phê chuẩn năm 2014 mà không áp dụng bất kỳ 
điều khoản bảo lưu nào. Các điểm p, q, t trong lời nói đầu 
của Công ước này thừa nhận người khuyết tật phải đối 
mặt với những điều kiện khó khăn khi bị phân biệt đối xử 
dưới nhiều hình thức; thừa nhận rằng phụ nữ và trẻ em 
khuyết tật thường dễ bị bạo hành, thương tổn hoặc lạm 
dụng, bị đối xử vô trách nhiệm hoặc bất cẩn, ngược đãi 
hay bóc lột; nhấn mạnh rằng đa số người khuyết tật sống 
trong nghèo khó, do vậy thừa nhận rằng hết sức cần thiết 


phải giải quyết tác động tiêu cực của nghèo đói đối với 


22 


tình trạng của người khuyết tật. Như vậy, các quốc gia 
thành viên phải có trách nhiệm xóa bỏ các rào cản, bảo 
đảm người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu 
và tham gia trọn vẹn vào đời sống xã hội. 

- Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử 
với phụ nữ (CEDAW): Công ước này đã được Đại hội đồng 
Liên hợp quốc thông qua và có hiệu lực từ ngày 03/9/1981. 
Việt Nam đã ký gia nhập Công ước này vào năm 1982. 
Công ước quy định các quốc gia thành viên cần thiết lập 
sự bảo vệ về mặt pháp luật các quyền của phụ nữ do lo 
ngại rằng: frong những hoàn cảnh nghèo khổ, phụ nữ là 
những người có ít cơ hội nhất trong việc hưởng lương thực, 
chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo, các cơ hội về việc 
làm và các nhu cầu khác. Đồng thời, phụ nữ và trẻ em gái 
là nhóm có nguy cơ cao là nạn nhân của bạo lực, xâm hại 
tình dục và không được bảo đảm thực hiện các quyền cơ 
bản (học tập, chăm sóc y tế) do bất bình đẳng giới. Do đó, 
các quốc gia thành viên Công ước phải tiến hành mọi biện 
pháp thích hợp, kể cả về mặt lập pháp, trên tất cả các lĩnh 
vực, đặc biệt là về chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa, để 
bảo đảm sự phát triển và tiến bộ đẩy đủ của phụ nữ, với 
mục đích bảo đảm cho họ thực hiện và được hưởng các 
quyền của con người và tự do cơ bản trên cơ sở bình đẳng 


với nam giới (Điều 3). 


28 


Bảo đảm quyền con người đã trở thành mục tiêu phấn 
đấu chung của cộng đồng quốc tế, được phản ánh trong 
chính sách của các quốc gia cũng như trong chương trình 
nghị sự của các tổ chức quốc tế. Việt Nam đang ngày càng 
chủ động và tích cực hơn trong việc hoàn thiện hệ thống 
pháp luật phù hợp với các quy định của các công ước quốc 
tế. Việt Nam đã tham gia nghiêm túc vào quá trình xây 
dựng Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN, Ủy ban liên chính 
phủ ASEAN về quyền con người, đóng góp tích cực trong 
các ủy ban ASEAN về phụ nữ và trẻ em, về lao động di cư. 
Như vậy, với trách nhiệm là quốc gia thành viên của các 
công ước có liên quan đến quyền con người, đặc biệt là bảo 
vệ quyền của nhóm yếu thế, Việt Nam đã và đang xây 
dựng, cải cách hệ thống pháp luật để bảo đảm tính thống 
nhất, toàn diện và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. 
Việc nghiên cứu, đánh giá các khoảng trống pháp lý giữa 
pháp luật Việt Nam có liên quan đến nhóm yếu thế sẽ góp 
phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững, thực hiện 
cam kết của Chính phủ Việt Nam: “không bỏ ai ở lại phía 
sau” như tinh thần của Chương trình nghị sự 2030 của 
Liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững. 


24 


Chương 2 


TIẾP CẬN CÔNG LÝ ĐỐI VỚI PHỤ NỮ 
VÀ TRẺ EM LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC 


I- GIỚI THIỆU CHUNG 


Bạo lực trên cơ sở giới thể hiện ở nhiều hình thức, 
bao gồm bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, bạo lực kinh 
tế, bạo lực tình dục, cưỡng hiếp, buôn bán phụ nữ, quấy 
rối tình dục tại trường học và nơi làm việc, hay tư tưởng 
trọng nam khinh nữ thể hiện qua việc phá thai nhằm 
lựa chọn giới tính thai nhi. Bạo lực giới thể hiện ở cả hai 
giới (nam và nữ) nhưng phụ nữ và trẻ em gái thường 
phải chịu tác động nặng nề hơn do bạo lực giới gây ra và 
cũng chiếm tỷ lệ cao hơn do xuất phát từ những định 
kiến giới, phân biệt đối xử, bất bình đẳng giới. CEDAW 
đã định nghĩa về bạo lực giới như sau: “Định nghĩa về 
phân biệt đối xử bao gồm cả bạo lực dựa trên cơ sở giới, 
tức là bạo lực nhằm vào một phụ nữ vì người đó là phụ 


1. United Nations Vietnam: Từ bạo lực gia đình đến bạo lực 
giới tại Việt Nam: mối liên hệ giữa các hình thức bạo lực, Tài 
liệu thảo luận của Liên hợp quốc, Hà Nội, 2014, https:/wvietnam.unfpa.org/ 
sItes/default/files/pub-pdfZUN%20 1scussilon%20Papar_ VIE.pdf. 


25 


nữ, hoặc bạo lực gây ra tác động lớn đối với phụ nữ. Nó 
bao gồm những hành động gây ra tổn hại về thân thể, 
tinh thần, tình dục hoặc gây ra đau khổ, các lời đe dọa 
tiến hành những hành động như vậy, sự ép buộc và các 
hành động tước đoạt tự do khác”!. Bạo lực đối với phụ nữ 
bắt nguồn từ phân biệt đối xử trên cơ sở giới và dựa trên 
sự bất bình đẳng giới tính giữa nam giới và nữ giới. 
Chuẩn mực xã hội của Việt Nam và một số quốc gia chịu 
ảnh hưởng bởi những quan niệm của Nho giáo và Khổng 
Tử mà theo đó, đàn ông được tôn trọng hơn so với phụ 
nữ, và đó là những biện minh cho bạo lực. Bạo lực tình 
dục và hậu quả của nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
đời sống của phụ nữ. Nạn nhân bị hiếp dâm sẽ bị rối 
loạn sau chấn thương, hoặc những khó khăn về tâm lý 
khác như trầm cảm, lạm dụng thuốc, hay có ý nghĩ tự 
tử”. Người bị bạo lực phải đối mặt với những rào cản lớn 
làm cản trở khả năng của họ để tìm kiếm và có được sự 
công bằng thông qua hệ thống tư pháp chính thức và 
không chính thức” và các dịch vụ cần thiết (y tế, công an, 
tư pháp và các địch vụ xã hội), do định kiến giới đã tôn 


1. Điểm 6, Khuyến nghị chung số 19 của Công ước CEDAW tại 
khóa họp 11 năm 1992, http:/nhanquyen.vn1mages/File/29cedaw% 
20selected%20general%20recommendations.%20pdf.pdf. 

2. Angela Browne Miller: Violence and Abuse In Soclety: 
Dnderstanding a Global Crisis. Fundementals, Effects, and Fxtremes 
(ABC-CLIO, 2012), p.226. 

3. Hệ thống tư pháp chính thức bao gồm: tòa án, viện kiểm sát, 
công an; hệ thống tư pháp không chính thức bao gồm: các tổ chức 
xã hội, hình thức hòa giải cơ sở. 


26 


tại trong các quan niệm truyền thống, lịch sử, văn hóa, 
pháp luật và dịch vụ. 

Có thể nói, bạo lực giới xảy ra ở hầu hết các quốc gia 
trên thế giới, tuy nhiên, các quốc gia có tỷ lệ bạo lực giới 
cao thường là các quốc gia đang phát triển. Các quốc gia 
này còn thiếu khung pháp luật hoàn thiện để bảo vệ 
quyền của nạn nhân bạo lực giới, cũng là nơi mà điều 
kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhận thức của 
người dân về bạo lực giới còn hạn chế. Bạo lực đối với phụ 
nữ là vấn nạn đối với phụ nữ ở khắp mọi nơi. Nó ảnh 
hưởng đến sức khỏe của phụ nữ, làm giảm khả năng 
tham gia đầy đủ vào xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi và 
sức khỏe sinh sản và tình dục của họ, gây ra những ảnh 
hưởng về tâm lý cho cả phụ nữ và gia đình họ!. Theo 
thống kê của WHO năm 2013, tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực như 
sau: Có hơn 1/3 số phụ nữ (35,6%) toàn cầu đã cho biết họ 
đã từng bị bạn đời bạo lực về thể chất và (hoặc) tình dục, 
hoặc là bị bạo lực tình dục bởi người không quen biết; 
38% phụ nữ bị giết hại bởi bạn tình của họ; 42% phụ nữ 
đã từng bị bạo lực thể chất và/hoặc bị bạo lực tình dục bởi 
bạn đời và để lại thương tích; 7,2% phụ nữ trưởng thành 


1. United Nations, Human Rights, Office of the high 
commisiones: “Violence agalnst women”, lnformatlon serles on 
Sexual and Reproductrve health and rights, https:/www.ohchr.orgí 
Documents/Tssues/Women/WRGS/SexualHealthTINFO_VAW_WEE.pdf. 


27 


đã bị bạo lực tình dục bởi người không quen biết'. Thực 
trạng về bạo lực đối với phụ nữ trên thế giới được thể 
hiện thông qua những con số đáng kinh ngạc: 35% phụ 
nữ trên toàn thế giới đã trải qua bạo lực về thể xác và 
(hoặc) tình dục hoặc bạo lực tình dục từ người thân thiết 
hoặc người lạ. Trên toàn cầu, 7% phụ nữ đã bị tấn công 
tình dục bởi một người lạ; có tới 38% các vụ giết phụ nữ 
được thực hiện bởi người thân quen; và 200 triệu phụ nữ 
đã bị cắt bộ phận sinh dục nữ”. 

Ỏ Việt Nam, các hình thức bạo lực đối với phụ nữ 
cũng bao gồm các hình thức bạo lực về thể chất, tỉnh 
thần, kinh tế và bạo lực tình dục. Theo kết quả Điều tra 
quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ trong gia đình ở Việt 
Nam do Tổng cục Thống kê thực hiện vào năm 2010, có 
58% phụ nữ đã từng kết hôn trong độ tuổi từ 18 đến 60 
đã bị bạo lực ít nhất một lần trong đời, nhưng 87% nạn 
nhân không tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dịch vụ công. Tuy 
nhiên, số liệu này mới chỉ là những con số thống kê từ 


các vụ việc bạo lực gia đình. 


1. WHO, Department of Reproductive Health and Research, 
London School of Hygiene and Tropical Medicine, South African 
Medical Research Councll: Global and Reglonal estimates of 
violence agaInst women: Prevalence and health effects of Intimate 
partner violence and non-partner sexual violence, 2013. 

2. The World Bank: Gender-Based Violence (VIiolence AgaInst 
Women and Gnms), http:/www.worldbank.org/en/topIc/socialdevelopment/ 
brleffviolence-against-women-and-girÌs. 


28 


Đối với trẻ em, bạo lực có thể xảy ra ở mọi nơi: ở nhà, ở 
trường, cơ sở bán trú, cơ sở nội trú và trong cộng đồng. 
Tuy nhiên, dữ liệu và thông tin về bạo lực đối với trẻ em 
còn rất hạn chế. Số liệu chính thức chỉ phản ánh những vụ 
việc bị tố cáo với công an hoặc do công an phát hiện, do đó 
chưa phản ánh đầy đủ thực trạng bạo lực đối với trẻ em. 
Năm 2018, cả nước đã xảy ra 1.547 vụ xâm hại trẻ em, với 
gần 1.700 đối tượng, xâm hại 1.579 trẻ, trong đó có 1.293 
em bị xâm hại tình dục!. Như vậy, trong số các vụ xâm hại 
trẻ em do công an phát hiện thì xâm hại tình dục là hình 
thức bạo lực trẻ em phổ biến nhất. Tuy nhiên, việc bạo lực 
thân thể có thể không bị tố giác hoặc không được công an 
chú ý do quan điểm cho rằng việc bạo lực thân thể có thể 
chấp nhận được như là một phương pháp giáo dục trẻ em, 
hoặc coi đó là chuyện nội bộ, do đó nên được giải quyết 
trong gia đình. 

Việt Nam cũng đã ban hành khung pháp luật và thực 
hiện các chương trình quốc gia về phòng ngừa và ứng phó 
đối với các hình thức bạo lực trên cơ sở giới. Báo cáo tổng 
kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình 
đã chỉ ra: “Theo thống kê, tại Việt Nam, bạo lực gia đình 
đã làm tổn hại tỉnh thần, ảnh huởng tới kinh tế và năng 
suất lao động, ước tính gây thiệt hại khoảng 1,77% GDP 


1. Xem Đức Bình: “Gần 70% trẻ em Việt Nam từng bị bạo hành, xâm 
hạt, Tuổi trẻ online, http:/tuoitre.vn/news-20190418102323645.html. 


29 


mỗi năm. Các nghiên cứu về bạo lực gia đình đối với phụ 
nữ ở Việt Nam cũng cho thấy có tới ð8% phụ nữ đã kết 
hôn cho biết họ đã từng trải qua ít nhất một trong ba 
hình thức bạo lực gia đình. Đặc biệt, con số thống kê 
cũng cho thấy gần 80% số vụ ly hôn hằng năm có nguyên 
nhân từ bạo lực gia đình...". 

Tuy nhiên, các nghiên cứu đánh giá về thực trạng 
bạo lực trên cơ sở giới ở nước ta hiện nay mới chỉ dừng 
lại ở phạm vi nghiên cứu đơn lẻ, chưa có nghiên cứu 
đánh giá thực trạng chung trên phạm vi toàn quốc. Các 
báo cáo của cấp bộ, ngành về các vụ việc bạo lực được 
tổng hợp từ báo cáo của các địa phương. Thực tế cho 
thấy, có rất nhiều vụ việc bạo lực chưa được báo cáo do 
nạn nhân cảm thấy sợ hãi, xấu hổ, hoặc không cho đó là 
những vụ việc bạo lực, điển hình là các vụ việc quấy rối 
tình dục ở nơi công cộng. “Trên phạm vi toàn quốc, mặc 
dù Việt Nam đã có những khoản đầu tư quan trọng vào 
việc thu thập số liệu hành chính và mức độ phổ biến 
của bạo lực giới song cho đến nay vẫn thiếu số liệu tin 
cậy và số liệu có thể so sánh quốc tế, đặc biệt là số liệu 
về bạo lực giới xảy ra ngoài gia đình. Việt Nam chưa có 


cơ chế quốc gia để tổng hợp số liệu về bạo lực giới do các 


1. Thúy Hiển: “Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, 
chống bạo lực gia đình”, báo Văn hóa điện tử, http:/baovanhoa.vn/ 
gia-%C4%91inh/artmid/424/articleid/13976/hoi-ngh1-tong-ket-10-nam- 
thi-hanh-luat-phong-chong-bao-Ìuc-gia-dinh. 


ỏ0 


bộ, ngành khác nhau thu thập vào một cơ sở dữ liệu 
thống kê toàn diện. Ngoài ra, cũng thiếu các phân tích 
chính sách để cung cấp cho các nhà hoạch định chính 
sách những thông tin quan trọng về hiệu quả của các 
chính sách trong thực tiễn, bao gồm những ảnh hưởng 
của các chính sách tới kinh tế, môi trường, xã hội và các 
yếu tố khác dẫn tới BLG”'. 

Cho đến nay, nước ta mới chỉ có nghiên cứu ở tầm quốc 
gia về bạo lực đối với phụ nữ được thực hiện vào năm 2010 
do Tổng cục Thống kê phối hợp với WHO thực hiện. 
Nghiên cứu cho thấy, “Phụ nữ gặp khó khăn hơn khi tiết 
lộ những trải nghiệm bạo lực tình dục so với những trải 
nghiệm bạo lực thể xác. Tương tự như vậy, việc nói về bạo 
lực tình dục trong hôn nhân được xem như một chủ đề 
không phù hợp. Tuy nhiên, trong các buổi phỏng vấn có 
10% phụ nữ từng kết hôn cho biết họ đã từng bị bạo lực 
tình dục trong đời và 4% trong 12 tháng qua. Đáng chú ý 
là bạo lực tình dục hiện tại không thay đổi nhiều ở những 
nhóm tuổi khác nhau (tới 50 tuổi) và trình độ học vấn của 


32 


phụ nữ ”. 


1. Xem ƯNFPA: Tóm tắt khuyến nghị chính sách: Chấm dứt bạo lực 
giới trong gia đình ở Việt Nam, tr.4, https:/vietnam.unfpa.org/ 
sites/defaultfiles/pub-pdfPolicy%20brief_ GBV_FINAL _VN.pdf. 

2. Tổng cục Thống kê: Kết quả từ Nghiên cứu quốc gia về bạo 
lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam, 2010, tr.20. 


ỏ1 


Hiện nay, các vụ việc bạo lực bao gồm bạo lực gia 
đình, bạo lực trường học, bạo lực tình dục không chỉ có 
chiều hướng gia tăng về số lượng mà còn gia tăng về 
mức độ phức tạp của các vụ việc. Theo số liệu thống kê 
của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, 
trong 10 năm (tính từ giữa năm 2009 đến tháng 6/2018), 
số vụ bạo lực gia đình có giảm nhưng tính chất, hành vi 
ngày càng tinh vi và nguy hiểm. Cụ thể, toàn thành phố 
đã xảy ra 1.877 vụ bạo lực gia đình, trong đó có hơn 
1.400 số vụ tập trung tại khu vực nội thành; bao gồm 
các hình thức bạo lực như: bạo lực thân thể chiếm tới 
61,4% (1.152 vụ), bạo lực tinh thần chiếm 30,8% (578 vụ), 
gần 7% vụ bạo lực về kinh tế và hơn 1% về tình dục; nạn 
nhân nữ trong các vụ bạo lực gia đình chiếm đến 86%'. 
Bạo lực đối với phụ nữ vẫn còn là một vấn đề nghiêm 
trọng ở Việt Nam. Năm 2010, Nghiên cứu quốc gia về 
bạo lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam đã cho thấy có 
tới 34% phụ nữ từng kết hôn cho biết đã trải qua ít nhất 
một hình thức bạo lực về thể chất hay tình dục do chồng 


của mình trong cuộc đời của họ”. 


1. Xem Phú Lữ: “Tình trạng bạo lực gia đình ngày càng đáng 
báo động”, Cảnh sát toàn cầu online, http:/lcste.eand.vn/ Hon-nhan- 
va-nhung-tieng-keu/Tinh-trang-bao-luc-gia-đinh-ngay-cang-dang- 
bao-dong-5199177/. 

2. Tổng cục Thống kê: Kết quả từ Nghiên cứu quốc gia về bạo 
lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam, Tlảd, tr.51. 


32 


Ngoài ra, còn nhiều hình thức bạo lực, đặc biệt là 
quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái ở nơi công 
cộng vẫn chưa được pháp luật quy định cụ thể. Qua khảo 
sát của Chương trình thành phố an toàn cho phụ nữ và 
trẻ em gái tại Thành phố Hồ Chí Minh, có hơn 1/3 người 
tham gia phỏng vấn (38,6% phụ nữ và 40,9% nam giới) 
chỉ ra rằng họ đã chứng kiến quấy rối tình dục trong 12 
tháng qua; có 18,5% phụ nữ trong số những người tham 
gia phỏng vấn cho biết rằng họ đã bị quấy rối tình dục 
hoặc bị bạo lực tình dục trong vòng 12 tháng qua'. Bạo 
lực có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, tỉnh thần và 
thậm chí còn gây những tổn thương lâu dài đối với nạn 
nhân, hạn chế quyền của họ trong một số lĩnh vực. Ví dụ: 
trẻ em bị bạo lực tình dục thường có tâm lý mặc cảm, bỏ 
học và thậm chí tự tử; phụ nữ bị quấy rối tình dục sẽ 
thường có tâm lý xấu hổ, sợ hãi dẫn đến hạn chế quyền 
tự do đi lại, quyền học tập, làm việc... Do đó, cần phải có 
một khung chính sách và pháp luật toàn diện nhằm bảo 
đảm quyền của phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo 
lực, bảo đảm họ có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ trợ giúp 
pháp lý, tìm kiếm các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của mình. 


1.UN Women: Báo cáo tóm tắt kết quả khảo sát đầu vào thành 
phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái ở Thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2018. 


Jỏ 


II- KHOẢNG TRỐNG PHÁP LÝ TRONG VIỆC 
BẢO ĐẢM TIẾP CẬN CÔNG LÝ ĐỐI VỚI PHỤ NỮ 
VÀ TRE EM LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC 


Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật có 
quy định về phòng ngừa và ứng phó với các hình thức bạo 
lực trên cơ sở giới. Hiến pháp năm 2013 đã nghiêm cấm 
phân biệt đối xử về giới (Điều 26). Bên cạnh đó, Luật 
bình đẳng giới năm 2006 và Luật phòng, chống bạo lực 
gia đình năm 2007 là hai văn bản pháp luật quan trọng 
liên quan trực tiếp đến phòng, chống các hình thức bạo lực 
trên cơ sở giới. Đối với việc phòng ngừa và ứng phó với các 
hình thức bạo lực đối với phụ nữ, Luật phòng, chống bạo 
lực gia đình năm 2007 đã có quy định cụ thể về các hình 
thức bạo lực gia đình. Theo đó, “Bạo lực gia đình là hành 
vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả 
năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với 
thành viên khác trong gia đình” (Điều 1, khoản 2). Ngoài 
ra, Bộ luật lao động năm 2019 đã quy định các hành vi bị 
cấm trong lĩnh vực lao động, trong đó có các hành vi như 
ngược đãi người lao động cưỡng bức lao động và quấy rối 
tình dục tại nơi làm việc (Điều 8, khoản 2 và khoản 3). 


1. Đối với trẻ em bị bạo lực, buôn bán và bóc lột 
tình dục vì mục đích thương mại 


Luật trẻ em năm 2016 quy định rõ các khái niệm có 
liên quan đến các hành vi bạo lực, bóc lột và xâm hại tình 


dục đối với trẻ em. “Bạo lực trẻ em là hành vì hành hạ, 


j4 


ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, 
xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các 
hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của 
trẻ em” (Điều 2, khoản 6). Trẻ em là đối tượng dễ trở 
thành nạn nhân của các hành vi buôn bán, bóc lột, nên các 
hành vi buôn bán, bóc lột tình dục vì mục đích thương mại 
là những dạng hành vi bị cấm được liệt kê tại Điều 6 Luật 
trẻ em năm 2016. Luật này cũng quy định bảo vệ trẻ em 
là “việc thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ 
em được sống an toàn, lành mạnh; phòng ngừa, ngăn chặn 
và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; trợ giúp trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt” (Điều 4, khoản 1). Luật trẻ em đã quy 
định một số biện pháp bảo vệ trẻ em với các cấp độ khác 
nhau bao gồm: phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp trên cơ sở 
nguyên tắc “bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em”. Trong đó, 
cấp độ phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây tổn hại cho trẻ 
em phải được coi trọng hơn cả. Tuy nhiên, khung pháp luật 
hiện hành có liên quan đến bảo vệ trẻ em là nạn nhân của 
bạo lực, xâm hại tình dục còn có những khoảng trống so với 
Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, cụ thể như sau: 
Thứ nhất, chưa có sự thống nhất trong quy định về 
xác định độ tuổi của trẻ em. Luật trẻ em năm 2016 quy 
định trẻ em là người dưới 16 tuổi (Điều 1) trong khi Công 
ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em quy định trẻ em là 
người dưới 18 tuổi. Điều này đã dẫn đến những khoảng 
trống pháp lý trong việc quy định các biện pháp can 
thiệp, hỗ trợ và phục hồi đối với trẻ em. Ví dụ, Luật trợ 


BD) 


giúp pháp lý năm 2017 quy định trẻ em là đối tượng được 
trợ giúp pháp lý của Nhà nước (Điều 7, khoản 3). Tuy 
nhiên, với đối tượng người chưa thành niên (từ 16 tuổi 
đến dưới 18 tuổi), nếu là người bị bạo lực thì sẽ không 
thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý trong trường hợp 
tìm kiếm các biện pháp pháp lý bảo vệ nếu như họ không 
thuộc một trong các nhóm: Người bị buộc tội từ đủ 16 
tuổi đến dưới 18 tuổi (Điều 7, khoản 5); Người có khó 
khăn về tài chính và thuộc trường hợp là người bị hại 
trong vụ án hình sự, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia 
đình; hay nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy 
định của Luật phòng, chống mua bán người (Điều 7, 
khoản ð và các điểm đ, e, g khoản 7). Như vậy, nếu người 
từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là nạn nhân bị xâm hại tình 
dục (hiếp dâm, cưỡng dâm) thì sẽ không phải là đối tượng 
được trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước do không 
thuộc diện đã được quy định tại Điều 7. Điều này là khoảng 
trống pháp lý khi xác định độ tuổi trẻ em so với Công ước 
Liên hợp quốc về quyền trẻ em, dẫn đến đối tượng từ 16 
đến 18 tuổi chưa được tiếp cận các dịch vụ pháp lý cần 
thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Thứ hai, trong các dịch vụ trợ giúp trẻ em là nạn nhân 
của các hình thức bạo lực, đặc biệt là các vụ xâm hại tình 
dục, việc thực hiện bảo vệ bí mật, thông tin cá nhân, 
quyền riêng tư của các em chưa được thực hiện triệt để. 
Các quy định của pháp luật về một quy trình tố tụng thân 
thiện, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan tư 


ö6 


pháp với các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ 
em bắt đầu từ giám định pháp y cho đến xét xử, phục hồi, 
hòa nhập đối với trẻ em tham gia quá trình tư pháp chưa 
cụ thể, chậm được sửa đổi, bổ sung. Ví dụ, việc cơ quan 
điều tra yêu cầu dựng lại hiện trường để xác minh các tình 
tiết trong xử lý vụ việc dâm ô đối với trẻ em có thể gây tổn 
thương đối với nạn nhân bởi vì các em bị nhớ lại thêm một 
lần nữa những gì đã trải qua. Các quy định về nhạy cảm 
giới, tư pháp thân thiện đối với trẻ em chưa được hoàn 
thiện để phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. 

Điều 39 của Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em 
quy định các quốc gia thành viên phải tiến hành mọi biện 
pháp thích hợp để thúc đẩy sự phục hồi về thể chất, tâm lý 
và tái hòa nhập xã hội của trẻ em là nạn nhân của bất kỳ 
hình thức bỏ mặc, bóc lột hay lạm dụng nào; tra tấn hay 
bất kỳ hình thức đối xử hay trừng phạt tàn ác, vô nhân 
đạo và hạ thấp nhân phẩm nào khác; hoặc của các cuộc 
xung đột vũ trang. Sự phục hồi và tái hòa nhập đó phải 
diễn ra trong môi trường giúp cho sức khỏe, lòng tự trọng 
và phẩm giá của trẻ em được phát triển. Như vậy, Nhà 
nước cần có những chương trình về phục hồi và tái hòa 
nhập để bảo đảm hỗ trợ cho trẻ em một cách tốt nhất. Tuy 
nhiên, Luật trẻ em năm 2016 mới chỉ quy định về các 
quyền, ví dụ như: Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại 
tình dục (Điều 25), Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột 
sức lao động (Điều 26), Quyền được bảo vệ để không bị bạo 
lực, bỏ rơi, bỏ mặc (Điều 27), Quyền được bảo vệ để không 


ðí 


bị mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt (Điều 28). Như 
vậy, pháp luật chưa có quy định cụ thể về cách thức can 
thiệp, chương trình hỗ trợ và phục hổi một cách cụ thể đối 
với trẻ em là nạn nhân của các hình thức bạo lực, xâm hại 


tình dục, bóc lột tình dục vì mục đích thương mại. 


2. Đối với phụ nữ bị bạo lực 


Hiến pháp năm 2013 đã nghiêm cấm phân biệt đối xử về 
giới (Điều 26). Bên cạnh đó, Luật bình đẳng giới năm 2006 
và Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 là hai văn 
bản pháp luật quan trọng liên quan trực tiếp đến phòng, 
chống các hình thức bạo lực trên cơ sở giới. Luật bình đẳng 
giới năm 2006 đã quy định: “Mục tiêu bình đẳng giới là xoá 
bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và 
nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn 
nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và 
thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình” (Điều 4). Tuy 
nhiên, Luật này chưa có quy định cụ thể về bảo đảm quyền 
của phụ nữ trước mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ theo 
tỉnh thần của CEDAW. Đối với việc phòng ngừa và ứng phó 
với các hình thức bạo lực đối với phụ nữ, Luật phòng, chống 
bạo lực gia đình năm 2007 đã có quy định cụ thể về các hình 
thức bạo lực gia đình (Điều 1, khoản 2). Tuy nhiên, phạm vi 
điều chỉnh của Luật này mới chỉ dừng lại ở các hình thức bạo 
lực gia đình mà chưa bao gồm các hình thức quấy rối tình 


dục hay bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái ở nơi 


ỏ8 


công cộng. Ngoài ra, Bộ luật lao động năm 2019 đã quy định: 
“Nghiêm cấm hành vi ngược đãi người lao động, quấy rối 
tình dục tại nơi làm việc” (Điều 8, khoản 3). Tuy nhiên, định 
nghĩa về quấy rối tình dục chưa rõ và chưa có chế tài xử lý 
thích đáng. Những vụ việc quấy rối tình dục hiện nay chỉ bị 
áp dụng mức phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng theo 
quy định tại Điều 5, khoản 1, điểm a Nghị định số 
167/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, 
an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và 
chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình chưa bảo đảm được 
tính nghiêm khắc của pháp luật đối với người thực hiện 
hành vi vì phạm. 

Liên quan đến các chế tài xử lý đối với các hình thức bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, Việt Nam đã và đang hoàn 
thiện khung pháp luật quy định về chế tài hình sự, dân sự 
và hành chính để áp dụng đối với các cá nhân thực hiện 
hành vi bạo lực đối với phụ nữ. Đối với Bộ luật hình sự năm 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đã có những quy định về 
các loại tội phạm có liên quan đến bạo lực tình dục đối với 
phụ nữ, ví dụ như tội hiếp dâm (Điều 141), tội hiếp dâm 
người dưới 16 tuổi (Điều 142), tội cưỡng dâm (Điều 143), tội 
cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 144), 
tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác 
với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145), tội dâm ô 
đối với người dưới 16 tuổi (Điều 146), tội sử dụng người dưới 
16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (Điều 147). Đối với các hình 


ö9 


thức bạo lực về thể chất thì có thể bị truy cứu về tội cố ý gây 
thương tích (Điều 134). Tuy nhiên, trên thực tế còn có nhiều 
hình thức bạo lực tình dục hoặc quấy rối tình dục như hiếp 
dâm trong quan hệ hôn nhân, hay tội đeo bám vẫn chưa có 
văn bản pháp luật điều chỉnh. Đối với trách nhiệm dân sự, 
Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Danh dự, nhân phẩm, 
uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật 
bảo vệ” (Điều 34, khoản 1). Quấy rối tình dục hoặc bạo lực 
tình dục là hành vi gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm 
và uy tín của phụ nữ và trẻ em gái do đó họ có thể yêu cầu 
bồi thường thiệt hại theo quy định của Điều 592 Bộ luật dân 
sự năm 2015. 

Đối với trách nhiệm hành chính, đã có Luật xử lý vi 
phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 
2017) và Nghị định số 167/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị 
định số 167/2013/NĐ-CP mới chỉ quy định một số các 
biện pháp chế tài hành chính áp dụng đối với các hành 
vi bạo lực trong lĩnh vực gia đình (Điều 49) mà chưa có 
những quy định áp dụng đối với các hành vi quấy rối 
tình dục, bạo lực tình dục ở nơi công cộng. Chính vì vậy, 
đối với phụ nữ bị bạo lực, còn một số khoảng trống pháp 
lý sau: 

Thứ nhất, pháp luật của Việt Nam còn thiếu tính toàn 
diện trong việc quy định về các hành vi bạo lực tình dục 
cũng như các biện pháp chế tài áp dụng đối với các hành 
vi này. Khái niệm về bạo lực tình dục tương đối hẹp: Luật 
phòng, chống bạo lực gia đình chưa quy định khái niệm về 


40 


bạo lực tình dục mà chỉ quy định bạo lực gia đình bao gồm 
hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục (theo điểm d khoản 1 
Điều 2 Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007). Các 
hành vi bạo lực tình dục ở các mức độ khác nhau như tội 
phạm hình sự hay vi phạm hành chính được quy định ở 
nhiều văn bản khác nhau như Bộ luật hình sự, Luật trẻ 
em; Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, và các nghị định (ví 
dụ: Nghị định số 167/2013/NĐ-CP và Nghị định số 
176/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế). Tuy 
nhiên, trong thực tế, các hành vi bạo lực tình dục đối với 
phụ nữ rất đa dạng, bao gồm các loại bạo lực tình dục 
trong gia đình, ở nơi công cộng, nơi làm việc. Do đó, pháp 
luật còn thiếu quy định về các hành vi bạo lực tình dục với 
phụ nữ trong Bộ luật hình sự và các nghị định quy định 
các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 
chống bạo lực, ví dụ: chưa có quy định về tội quấy rối tình 
dục; tấn công tình dục không được coi là một hành vi 
phạm tội riêng đối với nữ thanh niên từ 16 tuổi trở lên; và 
không có tội đeo bám". Ngoài ra, các khái niệm về tội hiếp 
dâm và cưỡng dâm còn tương đối hẹp; và cách hiểu không 
rõ ràng về hiếp dâm trong hôn nhân. Điều 8 Bộ luật lao 


động năm 2019 quy định cấm quấy rối tình dục tại nơi làm 


1. Xem Nhật Thy: “Thực trạng bạo lực về giới tại Việt Nam, báo 
điện tử Tiếng chuông, 2015, http:/tiengchuong.vn/Nghien-cuu-Chuyen- 
de/Thuc-trang-bao-luc-ve-goi-tai-Viet-Nam/15218.vgp. 


41 


việc nhưng không đưa ra định nghĩa cho các hành vi quấy 
rối. Bên cạnh đó, pháp luật Việt Nam hiện hành thiếu quy 
định về xử phạt hành chính đối với người mua dâm khi 
không trả tiền hay lừa dối phụ nữ bán dâm để đạt được 
mục đích thỏa mãn về tình dục; hay lừa dối người bán 
dâm để bắt phục vụ nhiều người... Ngoài ra, pháp luật của 
Việt Nam cũng còn thiếu quy định về xử phạt đối với hành 
vi bạo lực tình dục như: khẩu dâm (các lời nói thô tục) hay 
sử dụng các dụng cụ nguy hiểm để quan hệ tình dục 
không có sự đồng ý của nạn nhân. 

Thứ hai, các quy định về chứng cứ và sử dụng chứng cứ 
có thể gây khó khăn cho người bị bạo lực tình dục!'. Điều 86 
và Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về 
chứng cứ chưa tính đến các yếu tố nhạy cảm về giới. Bộ luật 
tố tụng hình sự không có quy định về cách áp dụng chứng cứ 
riêng trong các vụ án bạo lực tình dục đối với phụ nữ (có thể 
dẫn đến tình trạng phân biệt đối xử nếu sử dụng quá khứ 
của nạn nhân để bào chữa cho hành vi bạo lực tình dục). Lời 
khai của nạn nhân và nhân chứng là chứng cứ để xét xử vụ 
án hình sự nhưng không đủ để tiến hành buộc tội, tuy nhiên, 
các vụ án bạo lực tình dục khó thu thập chứng cứ để chứng 
minh lời khai của nạn nhân (nạn nhân thường e ngại, xấu hổ 


trong cung cấp lời khai). Không những vậy, người bị bạo lực 


1. UNODC, ỦN Women: Đánh giá tình hình phụ nữ trong hệ 
thống tư pháp hình sự Việt Nam, 2013. 


42 


tình dục thường phải trả lời các câu hỏi liên quan đến nội 
dung vụ việc với nhiều người tiến hành tố tụng khác nhau 
(công an, viện kiểm sát, tòa án, luật sư), khiến cho người bị 
bạo lực có thể bị tổn thương về tỉnh thần. Cảnh sát và các cơ 
quan điều tra chưa được hướng dẫn cụ thể về thu thập 
chứng cứ trong các vụ án bạo lực tình dục đối với phụ nữ; 
những người này tiếp tục đổ lỗi cho nạn nhân do ăn mặc quá 
hở hang, khêu gợi. Đây là một trong những biểu hiện của kỳ 
thị, phân biệt đối xử. Bên cạnh đó, chưa có quy định về trách 
nhiệm của các cơ quan liên quan phải thu thập chứng cứ một 
cách ít xâm phạm sự riêng tư nhất và bảo vệ nhân phẩm cho 
nạn nhân. Ngoài ra, việc yêu cầu người bị bạo lực phải cung 
cấp các bằng chứng về sự kháng cự hay các chứng cứ chứng 
minh hành vị bạo lực tình dục như: các đoạn băng hình, ghi 
âm, hay có người làm chứng trong trường hợp bạo lực tình 
dục là rất khó thực hiện". 

Thứ ba, các biện pháp chế tài còn thiếu tính khả thi. 
Các biện pháp chế tài là những hình phạt áp dụng đối 
với các cá nhân thực hiện hành vi phạm tội liên quan 
đến bạo lực tình dục bao gồm: cảnh cáo phạt tiền, cải 
tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung 
thân, tử hình. Theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, các 


1. Phan Thị Lan Hương: “Đánh giá chính sách đảm bảo tiếp cận 
công lý cho phụ nữ khi bị bạo lực tình dục ở Việt Nam”, tạp chí 
Tuật học, số 9, 2016. 


43 


biện pháp xử lý vi phạm hành chính được áp dụng đối 
với các cá nhân có hành vi bạo lực gia đình bao gồm: 
cảnh cáo, phạt tiền, buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân 
có yêu cầu. 

Liên quan đến các hành vi bạo lực tình dục (bạo lực gia 
đình), khoản 3 Điều 52 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy 
định: “Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối 
với một trong những hành vi sau đây: a) Cưỡng ép thành 
viên gia đình thực hiện các hành động khiêu dâm, sử dụng 
các loại thuốc kích dục; b) Có hành vi kích động tình dục 
hoặc lạm dụng thân thể đối với thành viên gia đình mà 
thành viên đó không phải là vợ, chồng”. Quy định này cho 
thấy chưa có đủ các quy định xử phạt cụ thể vì các hành vi 
bạo lực tình dục không chỉ xảy ra trong gia đình mà còn 
xảy ra ở nơi công cộng, nơi làm việc. 

Không những vậy, các biện pháp xử phạt không mang 
tính khả thi, đặc biệt trong trường hợp bạo lực tình dục 
trong gia đình (vợ - chồng), do phạt tiền sẽ ảnh hưởng đến 
thu nhập của cả vợ và chồng do đó nhiều nạn nhân lưỡng 
lự không muốn yêu cầu xử lý hành chính". Ngoài ra, mức 
tiền phạt chưa thực sự đủ mức răn đe đối với mọi hành vi 
bạo lực tình dục. 

Bạo lực đối với phụ nữ có thể biểu hiện dưới nhiều 
hình thức khác nhau, do đó Nhà nước ta cần xây dựng một 


1.UN Women: Tiếp cận công lý của phụ nữ ở Việt Nam, tr.61. 


44 


khung pháp lý đầy đủ và toàn diện theo yêu cầu của 
Tuyên bố về xóa bỏ bạo lực với phụ nữ (1993): 

“Ban hành những chế tài hình sự, dân sự lao động và 
hành chính trong luật pháp quốc gia nhằm trừng trị và xử 
lí những việc làm sa1 phạm với những phụ nữ là nạn nhân 
của bạo lực, những phụ nữ là người bị bạo lực cần được tạo 
điều kiện tiếp cận các cơ chế tư pháp và, theo quy định 
của pháp luật, những biện pháp giải quyết công bằng và 
hiệu quả đối với những thiệt hại mà nó phải hứng chịu; 
các quốc gia cũng cần thông tin cho phụ nữ về những 
quyền của họ nhằm tìm kiếm sự bồi thường thông qua 
những cơ chế như vậy”. 

Thứ tư, phụ nữ phải đối mặt với nhiều trở ngại khi 
trình báo về vụ việc bạo lực và những ảnh hưởng tiêu cực 
trong hệ thống tư pháp hình sự”. Các khuyến nghị chung 
của Ủy ban CEDAW (số 33) về tiếp cận công lý của phụ nữ 
đã đưa ra các hướng dẫn chung cho các quốc gia thành 
viên về cách vượt qua các rào cản/thách thức đó và hoàn 
thiện hệ thống tư pháp. CEDAW đã đưa ra khuyến nghị 


chung cho các quốc gia thành viên xem xét 6 yếu tố có 


1. Tuyên bố về xóa bỏ bạo lực với phụ nữ, 1993, http:/thuvienphapluat.vn/ 
van-ban/Linh-vuc-khac/Tuyen-bo-ve-xoa-bo-bao-lue-voi-phu-nu- 
1993-275808.aspx. 

2. UN Women: Trial of Rape: Dnderstanding the Criminal 
Justice Systems lesponse to Sexual Violence In India, Thailand 
and Viet Nam, forthcoming. 


45 


quan hệ chặt chẽ và tác động lẫn nhau về bảo đảm tiếp 
cận công lý của phụ nữ, đó là: 

- Khả năng tiếp cận công lý (Justiciability): là khả 
năng mà phụ nữ có thể thông qua các thiết chế tư pháp để 
yêu cầu và bảo vệ quyền lợi hợp pháp mà không có bất kỳ 
trở ngại nào. 

- Sự sẵn có (Availability): là tiêu chí về việc thành lập, 
duy trì và bảo đảm kinh phí cho hệ thống tòa án, các cơ 
quan khác ngoài hệ thống tư pháp, các tổ chức khác trên 
mọi địa bàn lãnh thổ của một quốc gia (ví dụ: đô thị, nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa). 

- Tính tiếp cận (Accessibility): yêu cầu tất cả hệ thống 
tư pháp, bao gồm cả chính thức và không chính thức phải 
bảo đảm, phù hợp và thuận tiện cho việc tiếp cận của phụ 
nữ và phải được cải cách để đáp ứng hợp lý các nhu cầu 
của phụ nữ bao gồm cả những người phải đối mặt với các 
hình thức phân biệt đối xử và bạo lực. 

- Chất lượng tốt (Good quality): yêu cầu tất cả các bộ 
phận cấu thành của hệ thống tư pháp đáp ứng các tiêu 
chuẩn, đó là: sự phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về 
năng lực, hiệu quả, tính độc lập và khách quan; xây dựng 
các biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp với đặc thù 
nhạy cảm giới cho tất cả phụ nữ theo tiêu chuẩn về thời 
gian, hợp lý và hiệu quả; thúc đẩy tiếp cận công lý cho phụ 
nữ ở các khía cạnh như bảo đảm tính đa dạng, năng động, 


sự tham gia, phát huy các sáng kiến thực tiễn, nhạy cảm 


46 


giới và phải tính đến nhu cầu tiếp cận công lý ngày càng 
tăng của phụ nữ. 

- Cung cấp các biện pháp khắc phục (Provision oŸ 
remedies): bảo đàm cho phụ nữ nhận được các biện pháp 
bảo vệ khả thi và các biện pháp khắc phục có ý nghĩa đối 
với những thiệt hại mà họ phải gánh chịu. 

- Tĩnh chịu trách nhiệm (Accountability): là yêu cầu 
thông qua hoạt động kiểm soát hệ thống tư pháp để bảo 
đảm sự phù hợp với các nguyên tắc hay các yêu cầu 
khác của khả năng tiếp cận công lý, sự sẵn có, tính tiếp 
cận, chất lượng tốt và khả năng khắc phục hậu quả. 
Tính chịu trách nhiệm của hệ thống tư pháp cũng yêu 
cầu việc kiểm soát toàn bộ các hoạt động của các cán bộ 
tư pháp và trách nhiệm pháp lý của họ khi vi phạm 
pháp luật'. 

Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ phụ nữ là nạn nhân của 
bạo lực, đặc biệt là bạo lực tình dục ở Việt Nam chưa đáp 
ứng các chuẩn mực quốc tế, bởi những lý do sau đây: 

- Do thiếu nguồn kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ 
nạn nhân bị bạo lực tình dục; đặc biệt là thiếu kinh phí 
cho các dịch vụ chăm sóc y tế và nơi tạm lánh, hòa giải để 
hỗ trợ tốt nhất cho người bị bạo lực tình dục. Nhiều phụ 
nữ bị bạo lực tình dục không thể tiếp cận với dịch vụ bảo 


1. Khuyến nghị chung số 33 của Công ước CEDAW, http:/tbinternet.ohc. 
hr.org/Treatiles/CEDAW/Shared%20Documents/1-Globa/CMDAW- 
C-GG-33-7767-R.pdf. 


47 


hiểm y tế (phụ nữ nông thôn, phụ nữ bán dâm) do những 
phụ nữ này thuộc diện nghèo, không có điều kiện tham 
gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Trong khi đó, các cơ sở trợ 
giúp thường được quản lý và sử dụng kinh phí nhà nước, 
địa phương nhưng thiếu các trang thiết bị, nhân viên 
thiếu các kỹ năng tư vấn, do đó các hoạt động trợ giúp 
đối với người bị bạo lực tình dục thường không đạt hiệu 
quả cao. 

- Do hệ thống tư pháp hình sự vẫn chưa đáp ứng được 
quyền của phụ nữ là người bị bạo lực tình dục. Phụ nữ bị 
bạo lực gặp khó khăn trong tiếp cận các cán bộ tư pháp 
(công an, kiểm sát viên) khi cần được bảo vệ, trợ giúp 
pháp lý. Hệ thống tư pháp chưa đáp ứng được các mong 
muốn của nạn nhân bị bạo hành nói chung và bạo lực tình 
dục nói riêng và chưa tạo ra cơ chế pháp lý thích hợp để 
phụ nữ bị bạo lực thực hiện các thủ tục pháp lý, ví dụ như 
những phụ nữ bán dâm không dám trình báo về vụ việc 
hiếp dâm do sự kỳ thị xã hội và pháp luật quy định hành 
vì bán dâm là hành vi vi phạm hành chính. 

- Do thiếu các trung tâm trợ giúp phụ nữ bị bạo lực 
tình dục có hiệu quả. Điều 26 Luật phòng, chống bạo lực 
gia đình năm 2007 quy định cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo 
lực gia đình bao gồm: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở 
bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ 
sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; địa chỉ tin cậy 
ở cộng đồng. Căn cứ vào quy định của Luật phòng, chống 


bạo lực gia đình, các cơ sở trên mới chỉ là cơ sở trợ giúp 


48 


nạn nhân bạo lực gia đình chứ chưa mở rộng cho các nhóm 
đối tượng bị bạo lực tình dục khác như phụ nữ bán dâm. 
Không những vậy, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết 
cho việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện: khám chữa 
bệnh, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý vẫn còn thiếu và 
không hiệu quả. Bên cạnh đó, giữa các trung tâm trợ giúp 
này thiếu cơ chế chuyển tuyến hiệu quả. Ngoài ra, các 
đường dây nóng, các dịch vụ hỗ trợ tư vấn tâm lý, chăm 
sóc sức khỏe hiện nay hoạt động chưa thực sự hiệu quả, 
phụ nữ bị bạo lực tình dục chưa tiếp cận, sử dụng các dịch 
vụ này cũng như việc các thông tin về các dịch vụ hỗ trợ 
phụ nữ bị bạo lực tình dục còn thiếu. Số điện thoại 113 
được sử dụng để thông báo các vụ việc nghiêm trọng, 
nhưng thường chỉ được sử dụng để báo cáo các trường hợp 
có tính chất tội phạm, còn trường hợp bạo lực tình dục 
trong gia đình hay bạo lực tình dục đối với phụ nữ bán 
dâm - không có tính chất của tội phạm nên nạn nhân cho 
rằng không sử dụng đường dây nóng này. Trong khi đó, số 
điện thoại 18001567 được thiết lập để sử dụng cho các nạn 
nhân bị bạo lực là phụ nữ và trẻ em nhưng rất ít người 
biết về số điện thoại này. Không những vậy, người bị bạo 
lực không tin tưởng vào chất lượng của các dịch vụ hỗ trợ 
nên không tiếp cận sử dụng dịch vụ. Ở cấp xã, phường, thị 
trấn, không có đường dây nóng để phụ nữ liên hệ khi bị 
bạo lực tình dục. Thông thường, họ thường lựa chọn cách 
trực tiếp đến báo công an, chính quyền cơ sở hay tổ chức 
đoàn thể ở địa phương (Hội Phụ nữ). Trong khi đó, phản 


49 


ứng của những người có thẩm quyền (chủ tịch xã, công an) 
đối với các vụ việc bạo lực tương đối chậm. Các biện pháp 
phòng ngừa bạo lực và hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ bán 
dâm chưa được quy định riêng. 


II- MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 


Để phù hợp với Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền 
và cơ hội bình đẳng giới, Việt Nam đang tiến hành rà soát, 
sửa đổi một số các văn bản pháp luật quan trọng để bảo 
đảm, bảo vệ một cách chính thức và thực chất quyền con 
người, trong đó bao gồm quyền của phụ nữ. Do đó, các nhà 
chức trách cần phải tiến hành việc nghiên cứu đánh giá 
khung pháp lý và chính sách bảo vệ và hỗ trợ tiếp cận tư 
pháp hiệu quả của phụ nữ khi bị bạo lực tình dục. Cơ sở 
pháp lý cho việc tiếp cận công lý của phụ nữ được quy định 
tại các điều 2, 3 và 15 của Công ước về xóa bỏ mọi hình thức 
phân biệt đối xử đối với phụ nữ, cũng như các điều ước quốc 
tế khác về quyền con người. 

Nhà nước ta cần tiến hành nghiên cứu sửa đổi, bổ 
sung những quy định của pháp luật có liên quan đến phụ 
nữ và trẻ em là người bị bạo lực như sau: 

Thứ nhất, cần nghiên cứu sửa đổi Luật trẻ em trong việc 
xác định độ tuổi trẻ em phù hợp với Công ước Liên hợp quốc 
về quyển trẻ em. Quy định trẻ em là người dưới 18 tuổi sẽ 
bảo vệ quyền lợi cho nhóm trẻ trong độ tuổi từ 16 đến dưới 
18 tuổi phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, bảo đảm quyền 
được trợ giúp pháp lý đối với nhóm trẻ em trong độ tuổi này. 


50 


Thứ hai, cần xây dựng khung pháp lý quy định toàn 
diện, đầy đủ về các hành vi bạo lực, đặc biệt là bạo lực 
tình dục và phù hợp với các công ước quốc tế như bổ sung 
thêm các tội danh: tội bạo lực tình dục, tội tấn công tình 
dục, tội đeo bám. Cần xem xét đưa các khái niệm về việc 
lạm dụng sự tin tưởng hoặc lợi dụng vị thế vào việc xác 
định sự thuận tình của các cô gái từ 16 đến dưới 18 tuổi 
được coi là có đủ năng lực pháp lý có thái độ thuận tình 
với hành vi tình dục. Cần sửa đổi các quy định liên quan 
đến chứng cứ trong Bộ luật tế tụng hình sự, ví dụ như 
việc sửa đối các quy định về chứng cứ đối với các tội về bạo 
lực tình dục cần bảo đảm không tạo ra sự phân biệt đối xử 
đối với phụ nữ khi bị bạo lực tình dục. Trong đó, có thể kể 
đến một số biện pháp như hạn chế quyền yêu cầu cung 
cấp thông tin liên quan đến quá khứ của nạn nhân làm 
tình tiết giảm nhẹ tội cho bị cáo (ví dụ: nạn nhân từng là 
phụ nữ bán dâm). Việc quy định về chứng cứ cần nhằm 
mục đích khôi phục, củng cố sự tự chủ, tự quyết, tự trọng 
và tôn trọng quyền riêng tư của người bị bạo lực tình dục; 
do đó cần bổ sung quy định riêng về việc thu thập chứng 
cứ trong trường hợp bạo lực tình dục. Ngoài ra, cần xây 
dựng nguyên tắc phối hợp lấy lời khai của nạn nhân để 
bảo đảm nạn nhân chỉ phải trình báo về nội dung với một 
cơ quan đầu mối duy nhất; và bảo đảm nguyên tắc người 
tiếp nhận lời khai là cán bộ nữ; đồng thời quy định rõ 
trách nhiệm của cơ quan điều tra trong việc thu thập 
chứng cứ phải tuân thủ nguyên tắc bảo vệ bí mật đời tư, 


B1 


không phân biệt đối xử đối với nạn nhân bị bạo lực, đặc 
biệt là phụ nữ bán dâm. Sửa đổi các quy định liên quan 
đến trách nhiệm của cơ quan công an phải tiến hành điều 
tra ngay cả trong trường hợp nạn nhân không muốn hoặc 
không thể làm chứng. 

Đối với các biện pháp xử lý hành chính, cần nghiên 
cứu bổ sung các hành vi vi phạm hành chính về bạo lực 
tình dục đối với phụ nữ bán dâm, ví dụ: hành vi lừa dối 
phụ nữ bán dâm nhằm mục đích tình dục mà không trả 
tiền, hành vi lừa dối phụ nữ bán dâm để bắt phục vụ 
nhiều người hay nhiều lần mà không theo như thỏa thuận 
ban đầu, hành vi bạo lực tình dục - khẩu dâm hay bạo lực 
tình dục bằng việc sử dụng các công cụ hay phương tiện 
nguy hiểm mà không có sự đồng ý của nạn nhân. Đồng 
thời, hành vi quấy rối tình dục nơi công cộng phải có quy 
định xử phạt; khái niệm thế nào là quấy rối tình dục cần 
được làm rõ. Đặc biệt là cần nghiên cứu xây dựng Nghị 
định riêng quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với 
hành vi bạo lực đối với phụ nữ, trong đó có quy định cụ 
thể, đầy đủ hơn về các hành vi bạo lực tình dục, để áp 
dụng cho các đối tượng bị bạo lực khác nhau (thành viên 
gia đình, nơi làm việc, nơi công cộng...). Bên cạnh đó, cần 
nghiên cứu áp dụng biện pháp buộc lao động công ích để 
áp dụng cho trường hợp người thực hiện hành vi bạo lực 
tình dục là chồng của nạn nhân. Ngoài ra, các biện pháp 
ngăn chặn và bảo đảm xử lý như: cách ly, cấm tiếp xúc 
nạn nhân được quy định tại các điều 20, 21 Luật phòng, 


52 


chống bạo lực gia đình năm 2007 cần phải được quy định 
cụ thể trong các nghị định về xử lý vi phạm hành chính 
liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ. 

Thứ ba, các biện pháp hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em bị 
bạo lực để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình cần 
được bảo đảm về tính hiệu quả. Nhà nước ta cần bảo đảm 
sự phối hợp giữa hệ thống tư pháp chính thức và hệ thống 
tư pháp không chính thức trong việc phối hợp cung cấp các 
dịch vụ hỗ trợ, can thiệp cần thiết cho phụ nữ bị bạo lực 
tình dục; tạo điều kiện cho họ lựa chọn thiết chế tốt nhất 
để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; đẩy mạnh cơ 
chế chuyển tuyến giữa các cơ quan tư pháp với các tổ chức 
xã hội, các tổ chức trợ giúp nạn nhân (trung tâm y tế, 
trung tâm bảo trợ xã hội) về báo cáo vụ việc, hỗ trợ pháp 
lý cho nạn nhân bị bạo lực. Bên cạnh đó, pháp luật của 
Việt Nam cần áp dụng các chuẩn mực quốc tế quy định về 
trách nhiệm chính trong việc điều tra, khởi tố thuộc về 
công an và hệ thống tư pháp (không phụ thuộc vào nạn 
nhân của bạo lực, mức độ và loại thương tật gì), từ đó hạn 
chế cơ chế giải quyết vụ việc bên ngoài hệ thống tư pháp 
và nhấn mạnh quyền của nạn nhân trong yêu cầu bồi 
thường tại tòa án (kênh chính thức) thay vì yêu cầu bồi 
thường bên ngoài tòa án (kênh không chính thức). Ngoài 
ra, cần đẩy mạnh việc trợ giúp để họ tự chủ hơn trong đời 
sống, đặc biệt là các phụ nữ là nạn nhân của các tội phạm 
bạo lực tình dục hay phụ nữ bán dâm như thực hiện các 
chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, lập nghiệp. 


53 


Cần phải huy động các nguồn lực cho việc xây dựng và 
duy trì hiệu quả các trung tâm trợ giúp mà có thể cung 
cấp các dịch vụ hỗ trợ trọn gói cho người bị bạo lực tình 
dục như chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp 
lý và đào tạo nghề. Đặc biệt là, cần thành lập các trung 
tâm trợ giúp “one-stop shop”' cho tất cả các đối tượng yếu 
thế, bao gồm cả phụ nữ là người bị bạo lực tình dục. 
Trung tâm này sẽ cung cấp gói hỗ trợ toàn diện như: 
chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, giới thiệu 
việc làm. Chính quyền địa phương cần xây dựng và 
hoàn thiện các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để kịp thời 
hỗ trợ nạn nhân, đặc biệt là mô hình nhà tạm lánh (một 
trung tâm có nhiều hoạt động trợ giúp) thông qua việc 
cải thiện mô hình bảo trợ xã hội hiện có. Bên cạnh đó, 
chính quyền địa phương cũng cần xây dựng đội ngũ cán 
bộ công tác xã hội chuyên nghiệp tại địa phuơng mình 
để thực hiện công tác giúp đỡ các nạn nhân bị bạo lực 
tình dục và tham gia vào công tác phòng, chống bạo lực 
tình dục ở địa phương. Không những vậy, việc tiến hành 
phổ biến, tuyên truyền các số điện thoại, trung tâm trợ 
giúp đối với phụ nữ để bảo đảm mọi người dân đều có 
thể biết được cũng là việc làm cần thiết. Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội cần nghiên cứu xây dựng sổ tay 
hướng dẫn nhận biết về bạo lực tình dục và cách phòng, 


1. “One-stop shop”: (tạm dịch: cửa hàng một điểm đến) là một địa 
điểm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, tất cả chỉ tại một vị trí. 


54 


chống bạo lực tình dục, và phổ biến rộng rãi trong phạm 
vi toàn quốc. 

Tóm lại, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam 
vẫn còn đang tiếp diễn và được thực hiện dưới nhiều hình 
thức khác nhau. Đặc biệt, bạo lực tình dục vẫn là một vấn 
đề tương đối “nhạy cảm” nên các nạn nhân của hành vi 
bạo lực từ chính thành viên trong gia đình, trong cơ quan, 
hay nơi công cộng thường không muốn chia sẻ về việc 
mình bị bạo lực. Việc nghiên cứu và hoàn thiện pháp luật 
nhằm tăng cường tiếp cận công lý đối với phụ nữ bị bạo lực 
tình dục sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xóa bỏ rào 
cản định kiến giới, xây dựng một xã hội văn minh trong đó 


quyền của phụ nữ được tôn trọng và bảo vệ. 


55 


Chương 3 


PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TIẾP CẬN 
CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT" 


I- GIỚI THIỆU CHUNG 


Người khuyết tật là một nhóm yếu thế trong xã hội và 
thường phải đối mặt với các rào cản kép do khuyết tật và 
nghèo đói, bị kỳ thị, phân biệt đối xử. Số lượng người 
khuyết tật ở nước ta tương đối lớn. Theo Điểu tra quốc gia 
người khuyết tật năm 2016, nước ta có khoảng 7,06% dân 
số là người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên. Số lượng người 
khuyết tật là khoảng 6,2 triệu người, trong đó người 
khuyết tật sống ở khu vực đô thị cao hơn 1,ỗ lần so với 
khu vực nông thôn'. Số lượng người khuyết tật có xu 
hướng gia tăng bởi vì nhiều lý do khác nhau như già hóa 
dân số, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường... Báo cáo 


này cũng chỉ ra rằng: “hộ gia đình có người khuyết tật sẽ 


* Chương này có sự cộng tác của Andrew Friedman và Nguyễn 
Quỳnh Liên (T.@). 

1. Xem Tổng cục Thống kê: Điều tra quốc gia người khuyết tật 
năm 2016, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2018, tr.15. 


56 


có nguy cơ nghèo cao gấp hơn 2 lần so với hộ gia đình 
không có người khuyết tật”'. Có khoảng 17,8% người khuyết 
tật từ 2 tuổi trở lên đang sống trong hộ gia đình nghèo đa 
chiều”. Người khuyết tật vẫn phải đối mặt với rất nhiều 
thách thức, rào cản trong việc tiếp cận và tham gia vào đời 
sống xã hội. Khuyết tật không chỉ ảnh hưởng đến người 
khuyết tật mà còn ảnh hưởng đến gia đình của họ bởi vì 
gia đình có người khuyết tật thường phải chi trả chỉ phí 
cho người khuyết tật như chi phí điều trị y tế, giáo dục 
chuyên biệt và các chi phí khác. Người khuyết tật thường 
không thể tiếp cận hệ thống chăm sóc y tế do còn tổn tại 
nhiều rào cản như việc tiếp cận các cơ sở y tế hoặc hệ 
thống giao thông của người khuyết tật không được bảo 
đảm hoặc do thiếu các bác sĩ chuyên ngành điều trị cho 
người khuyết tật”. Tương tự như vậy, người khuyết tật 
cũng gặp khó khăn trong việc tham gia học tập bởi vì môi 
trường giáo dục hiện nay chưa bảo đảm những điều kiện 
tốt nhất để họ tiếp cận như thiếu ngôn ngữ, ký hiệu, thiếu 
công nghệ hỗ trợ (phần mềm đọc hoặc thang máy), v.v.. 
Việt Nam đã ký gia nhập CRPD từ năm 2007 và phê 
chuẩn Công ước này vào năm 2014 mà không áp dụng bất 
kỳ điều khoản bảo lưu nào. Hiến pháp năm 2013 và Luật 
người khuyết tật năm 2010 đã có những quy định bảo vệ 


1,9. 3. Xem Tổng cục Thống kê: Điều tra quốc gia người khuyết 
tật năm 2016, Sđd, tr.17, 126, 69. 


57 


quyền của người khuyết tật và bảo đảm người khuyết tật 
không bị kỳ thị và phân biệt đối xử trong đời sống chính 
trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Khoản 2 Điều 16 Hiến 
Pháp năm 2013 quy định: “Không ai bị phân biệt đối xử 
trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hột”. 

Nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho người khuyết tật, 
Luật người khuyết tật được ban hành tại kỳ họp thứ 7 
Quốc hội khóa XII ngày 17/6/2010 thay thế cho Pháp 
lệnh về người tàn tật năm 1998. Luật người khuyết tật 
“quy định quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách 
nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với người 
khuyết tật” (Điều 1). Luật người khuyết tật là văn bản 
pháp lý quan trọng đã có những bước tiến đáng kể so với 
Pháp lệnh về người tàn tật năm 1998. Đặc biệt, các chính 
sách và pháp luật đã được thay đổi cách tiếp cận từ “từ 
thiện, nhân đạơ” sang cách tiếp cận dựa trên quyền con 
người, điều này phản ánh được tỉnh thần và nội dung quy 
định của CRPD. Trong đó, khoản 1 Điều 14 Luật người 
khuyết tật năm 2010 nghiêm cấm hành vi “kỳ thị, phân 
biệt đối xử người khuyết tật”. Các văn bản pháp luật quy 
định cụ thể về từng lĩnh vực như y tế, giáo dục, xây dựng, 
lao động, công nghệ thông tin phải phù hợp với những 
quy định của Luật người khuyết tật để bảo đảm quyền 
của người khuyết tật trong từng lĩnh vực cụ thể. 

Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan đã ban hành 
6 nghị định và 21 thông tư, cùng với đó, chính quyền 
địa phương cũng ban hành các quy định để thi hành 


58 


Luật người khuyết tật. Khung pháp luật hiện hành về 
người khuyết tật được chia thành hai nhóm: các quy định 
trực tiếp về các vấn đề của người khuyết tật bao gồm Luật 
người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn thi hành và 
các văn bản pháp luật quy định về quyền của người 
khuyết tật trong từng lĩnh vực cụ thể, ví dụ: Bộ luật dân 
sự, Bộ luật lao động, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình 
sự, Luật trẻ em, Luật giáo dục, Luật giáo dục nghề 
nghiệp, Luật bảo hiểm xã hội, Luật xây dựng và Luật giao 
thông đường bộ. Ngoài ra, Chính phủ, các bộ và các cơ 
quan ngang bộ cũng ban hành các nghị định và thông tư 
để hướng dẫn thi hành Luật người khuyết tật. Các văn 
bản pháp luật này quy định khung pháp lý để hỗ trợ người 
khuyết tật tiếp cận giáo dục, việc làm và hòa nhập xã hội. 
Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong quá trình thi 
hành các văn bản pháp luật này dẫn đến người khuyết tật 
còn gặp những rào cản, thách thức khiến cho họ không thể 


sống độc lập và tham gia trọn vẹn vào đời sống xã hội. 


II- NHỮNG RÀO CẢN, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI 
NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRONG VIỆC TIẾP CẬN 
CÁC DỊCH VỤ CƠ BẢN 


1. Về cấp Giấy xác nhận khuyết tật 


Theo quy định của Luật người khuyết tật năm 2010, 
người khuyết tật được cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Giấy 
xác nhận khuyết tật là căn cứ pháp lý cho người khuyết 


59 


tật tiếp cận các dịch vụ công. Hội đồng xác định mức độ 
khuyết tật được thành lập bởi Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã, bao gồm trạm trưởng trạm y tế xã và các thành 
viên khác. Tuy nhiên, trạm trưởng trạm y tế xã có thể 
không có chuyên môn sâu về khuyết tật nên không thể xác 
định và phát hiện được tất cả các dạng khuyết tật và mức 
độ khuyết tật, đặc biệt là khuyết tật trí tuệ, tâm thần 
hoặc các dạng khuyết tật khác (bao gồm hội chứng tự kỷ). 
Trên thực tế, có rất nhiều trẻ em có hội chứng tự kỷ chưa 
được cấp Giấy xác nhận khuyết tật nên các em không thể 
tiếp cận hệ thống giáo dục chuyên biệt'. Việc thực hiện xác 
định khuyết tật cũng là một trong những khó khăn đối với 
người khuyết tật và cha mẹ của trẻ em khuyết tật. Trẻ 
khuyết tật và cha mẹ của trẻ khuyết tật phải yêu cầu Hội 
đồng giám định y khoa ở bệnh viện tuyến Trung ương 
giám định mức độ khuyết tật. Tuy nhiên việc này mất rất 
nhiều thời gian do số lượng người cần xác nhận lớn. Kết 
quả là, trẻ tự kỷ không được xác định kịp thời mức độ 
khuyết tật dẫn tới việc cấp Giấy xác nhận khuyết tật 
muộn và ảnh hưởng đến quyền học tập của trẻ em khuyết 
tật. Ngoài ra, người khuyết tật gặp khó khăn trong việc 
xác định mức độ khuyết tật một số dạng khuyết tật như 


1. Trung tâm giáo dục hòa nhập và phục hồi chức năng: Chính 
sách đối vi trẻ tự kỷ ở Việt Nam hiện nay, http:/www.trungtamphuchoi 
chucenang.com/tu-ky/chinh-sach-do1-voI-tre-tu-ky-o-viet-nam-hlen- 
nay.htmI. 


60 


việc xác định mức độ khuyết tật của người khiếm thính. 
Mức độ khuyết tật khó xác định, là rào cản cho người 
khuyết tật trong việc được nhận trợ cấp xã hội hoặc các hỗ 
trợ từ phía Nhà nước!. Hơn nữa, nếu một người tự kỷ được 
xác định là có mức độ khuyết tật nặng về trí tuệ hoặc tâm 
thần thì họ không đủ điều kiện để được học đại học. Do đó, 
để có thể được theo học ở các bậc học cao hơn, họ phải 
chỉnh sửa thành mức độ khuyết tật nhẹ để đủ điều kiện đi 
học. Như vậy, quy trình xác định khuyết tật đã hạn chế 
người khuyết tật, đặc biệt là những người thuộc “dạng 
khuyết tật khác” được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ từ Nhà 
nước, bao gồm cả việc tiếp cận giáo dục. 

Ngoài ra, phương pháp xác định mức độ khuyết tật ở 
Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và Hội đồng giám 
định y khoa tương đối khác biệt. Hội đồng giám định y 
khoa xác định theo tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể theo 
hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT- 
BLĐTBXH, ngày 27/9/2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể 
do thương tích, bệnh tật và bệnh nghề nghiệp, tức là 
theo các tỷ lệ được áp dụng trên thế giới. Trong khi đó, 


Hội đồng xác định mức độ khuyết tật ở cấp xã xác định 


1. Báo điện tử VTV: Nhiều khó khăn trong việc thẩm định mức 
độ khuyết tật, 2019, http:/vtv.vn/viet-nam-hom-nay/nhleu-kho- 
khan-trong-viec-tham-dinh-muc-do-khuyet-tat-20191031191017049.htm. 


61 


theo quy định của Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH, 
ngày 02/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết 
tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện 
bằng hình thức quan sát và phỏng vấn người khuyết tật. 
Điều này có thể dẫn đến sự khác biệt về việc xác định mức 
độ khuyết tật giữa hai cơ quan và có thể khiến người 
khuyết tật không đồng ý và khiếu nại về kết luận xác định 
mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định khuyết tật cấp 
xã!, Thành viên Hội đồng xác định khuyết tật cấp xã được 
quy định tại Điều 16 và phương pháp xác định các dạng và 
cùng với phương pháp xác định khuyết tật đơn giản được 
quy định tại Điều 17 Luật người khuyết tật cho thấy mô 
hình y tế được ưu tiên áp dụng. Tuy nhiên, chỉ có dạng 
khuyết tật về thể chất mới có thể xác định bằng phương 
pháp quan sát này. Nếu không có sự tham gia của đại 
diện các cơ quan ban, ngành như giáo dục, lao động, bảo 
trợ xã hội và các cơ quan chuyên môn khác, đây sẽ là trở 
ngại đối với sự tham gia trọn vẹn của người khuyết tật 
trong xã hội. Việc này khiến rất nhiều người khuyết tật bị 
thiệt thòi hơn và cần có các trợ giúp để vượt qua các rào 


cản đó. 


1. Báo cáo Giải trình trách nhiệm quản lý nhà nước trong thực 
hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi 
và người khuyết tật của Bộ Y tế, ngày 05/8/2019. 


62 


2. Về giáo dục 


Mặc dù Luật người khuyết tật quy định về giáo dục 
hòa nhập và xác định đó là mô hình giáo dục chính cho 
người khuyết tật nhưng môi trường học tập có thể ảnh 
hưởng không tốt tới quyền học tập của người khuyết tật. 
Ví dụ như việc một số cơ sở giáo dục không có phiên dịch 
ngôn ngữ cho người khiếm thính, không có tài liệu ở định 
dạng dễ tiếp cận cho người khiếm thị, hoặc không có thang 
máy hay nhà tắm mà người sử dụng xe lăn có thể sử dụng 
được. Hiện nay, có khoảng 94,2% trẻ em khuyết tật tham 
gia học tập ở các trường học thông thường. Mặc dù số 
lượng lớn trẻ em khuyết tật hiện đang được giáo dục hòa 
nhập nhưng thách thức đặt ra là bảo đảm công bằng trong 
giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật từ các khu vực có 
điều kiện kinh tế xã hội thấp hơn. Sự tham gia giáo dục 
hòa nhập của trẻ em khuyết tật trong độ tuổi 5 - 14 ở các 
hộ gia đình nghèo thấp hơn so với tỷ lệ trẻ em không 
khuyết tật (21%)'. Trong khi đó, các rào cản và thách thức 
hạn chế trẻ em khuyết tật trong việc tiếp cận hệ thống 
giáo dục hòa nhập vẫn còn tồn tại. Về cơ sở vật chất, cũ 
100 trường học, chỉ có 3 trường có thiết kế phù hợp (2,9%), 
8 trường có lối đi dành cho người khuyết tật (8,1%) và 10 trường 


1. UNICEF và Tổng cục Thống kê: Trẻ em khuyết tật ở Việt 
Nam - Kết quả điều tra quốc gia về người khuyết tật Việt Nam 
2016 - 2017, tr.6. 


63 


có công trình vệ sinh phù hợp với trẻ khuyết tật (9,9%)!. 
Về giáo viên và nhân viên hỗ trợ, có gần 3/4 số trường 
thiếu giáo viên giảng dạy học sinh khuyết tật (72,3%), cứ 7 
giáo viên tiểu học và trung học cơ sở thì mới có 1 người 
được đào tạo để giảng dạy cho học sinh khuyết tật (14,1%). 
Không được tiếp cận giáo dục là rào cản chính đối với 
người khuyết tật tham gia toàn diện vào xã hội. Theo 
Điều tra quốc gia người khuyết tật năm 2016, 50% người 
khuyết tật trong độ tuổi 1ð - 64 tuổi là người sống trong 
hộ nghèo đa chiều chưa từng đi học hoặc chưa từng hoàn 
thành tiểu học?. Bên cạnh đó, người khuyết tật đối mặt 
với nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các bậc học cao 
hơn bởi vì các trường học chưa bảo đảm cho họ trong việc 
tiếp cận và không có quy định về trách nhiệm của người 
đứng đầu cơ sở giáo dục đại học bảo đảm tiếp cận cho 
người khuyết tật. 


3. Về chăm sóc y tế và phục hồi chức năng 

Luật bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) 
bảo đảm quyền tiếp cận bảo hiểm y tế của người khuyết 
tật. Tuy nhiên, người khuyết tật vẫn phải đối mặt với 
những khó khăn khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám 
chữa bệnh do thủ tục phức tạp, ví dụ như yêu cầu đăng 


1, 2. Tổng cục Thống kê: Điểu tra quốc gia người khuyết tật 
năm 2016, Sdd, tr.19. 


64 


ký nơi khám, chữa bệnh ban đầu. Những thủ tục hành 
chính phức tạp này là trở ngại cho người khuyết tật 
trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế. Ngoài ra, trên 
thực tế, có rất nhiều xã không có đủ các thiết bị và bác sĩ 
có chuyên môn để bảo đảm chất lượng điều trị y tế cho 
người khuyết tật. Ngoài ra, có rất nhiều trạm y tế xã 
không lập hồ sơ y tế cho người khuyết tật. Bên cạnh đó, 
chỉ có 2,3% người khuyết tật tiếp cận dịch vụ phục hồi 
chức năng'. Trên cả nước, có 57,3% trạm y tế xã có 
chương trình phục hồi chức năng, 90,6% các trạm y tế 
thực hiện tuyên truyền và giáo dục về chăm sóc y tế cho 
người khuyết tật và 88,3% trạm y tế có số lưu về khuyết 
tật. Chỉ có 16,9% trạm y tế được thiết kế bảo đảm các 
tiêu chuẩn tiếp cận cho người khuyết tật. Và trong số đó, 
chỉ có 22,4% các trạm y tế có thiết bị vệ sinh cho người 
khuyết tật, và khoảng 41,7% các trạm y tế có đường dốc 
dành cho người khuyết tật”. Đặc biệt, người khuyết tật ở 
khu vực nông thôn sẽ gặp nhiều rào cản, trở ngại hơn 
trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế do thiếu phương tiện 
giao thông, điều kiện địa lý trắc trở bao gồm khu vực 


miền núi và vùng sâu, vùng xa, hoặc thiếu các biện pháp 


1. Ngọc Ánh: “Vẫn còn tổn tại bất bình đẳng đối với người khuyết 
tật, Báo điện tử Đẳng Cộng sản Việt Nam, http:/ldangcongsan.vn/xa-hoi/ 
van-con-ton-taI-bat-binh-dang-doi-voi-nguoi-khuyet-tat-510740.html. 

2. Tổng cục Thống kê: Điểu tra quốc gia người khuyết tật 
năm 2016, Sdd, tr.181. 


65 


hỗ trợ cần thiết. Ngoài ra, quy định về danh mục khám 
chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả chưa phù hợp với 
đối tượng được bảo hiểm là người khuyết tật khiến cho 
họ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dụng cụ 
trợ giúp cơ bản, thiết yếu... 


4. Về giao thông, xây dựng 


Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, thách thức 
trong tiếp cận hệ thống giao thông công cộng và các công 
trình xây dựng. Luật người khuyết tật chưa có yêu cầu 
“điều chỉnh hợp lý” để bảo đảm tiếp cận trong giao thông 
và xây dựng. Hiện nay chỉ có khoảng 22,6% số công trình 
y tế, 20,8% số công trình giáo dục, 13,2% số nhà triển 
lãm, nhà trưng bày, 11,3% trung tâm hội nghị, trụ sở cơ 
quan, ð,7% siêu thị, 3,8% nhà thi đấu, bưu điện, nhà ga, 
cửa khẩu; 7,5% nhà dưỡng lão, câu lạc bộ hưu trí và 2% 
ngân hàng bảo đảm tiếp cận của người khuyết tật'. Vấn 
đề về chi phí thường được viện dẫn là lý do để không thực 
hiện việc nâng cấp, hoặc là chỉ áp dụng các tiêu chuẩn tối 
thiểu để tránh bị xử lý thay vì việc tuân thủ quy định về 
tăng cường tiếp cận cho người khuyết tật”. Tính đến 


1. Báo cáo đánh giá công tác trợ giúp xã hội năm 2016 của Bộ 
Lao động - Thương bình và Xã hội. 

2. Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng: Thực 
trạng áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCWN10:2014/BXD tại 
các công trình xây dựng mới và cải tạo nâng cấp, 2019, tr.4. 


66 


năm 2018, chỉ có 30% trong tổng số 4ð7 nhà ga đảm bảo 
tiếp cận cho người khuyết tật và chỉ có 478 xe buýt công 
cộng (chiếm khoảng 4,8% phương tiện giao thông công 
cộng) đã bảo đảm tiếp cận cho người khuyết tật, chủ yếu 
là xe buýt gầm thấp!. Mặc dù đã có các chính sách miễn 
giảm giá vé, những người khuyết tật vẫn gặp khó khăn 
trong tiếp cận giao thông công cộng do hạn chế về cơ sở 
hạ tầng, thiết bị, và nhân viên hỗ trợ. Ngoài ra, người 
khiếm thính cũng gặp một số khó khăn trong sử dụng 
phương tiện giao thông công cộng do thiếu ngôn ngữ ký 
hiệu ở các nhà ga, sân bay, và thiếu nhân viên hỗ trợ 
mua vé hoặc lên, xuống phương tiện. Ngoài ra, rất nhiều 
người khuyết tật có khả năng tự tham gia giao thông 
bằng phương tiện cá nhân (ô tô, xe máy) do nhu cầu đi lại 
hằng ngày, nhưng chưa được cấp bằng lái xe do những 
khó khăn trong việc có được các giấy tờ cần thiết, bao 
gồm giấy khám sức khoẻ. Do đó, họ vẫn tham gia giao 
thông với những hạn chế nhất định về mặt pháp luật và 
có nguy cơ phải gánh chịu các biện pháp xử phạt. 


5. Về đào tạo nghề và việc làm 


Đào tạo nghề cho người khuyết tật cũng là một trong 
những thách thức lớn nhất để bảo đảm người khuyết tật 


1. Xem Lê Xuân Trọng: Báo cáo thực thi Luật người khuyết tật 
trong lĩnh vực giao thông công cộng ở Việt Nam, 2019, tr.11. 


67 


có khả năng tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định và 
sống độc lập. Hiện nay, tỷ lệ người khuyết tật có trình độ 
chuyên môn còn hạn chế, tỷ lệ học nghề còn thấp. Ở Việt 
Nam, có khoảng 2 triệu người khuyết tật trong độ tuổi lao 
động còn khả năng lao động cần được hỗ trợ dạy nghề'. Tỷ 
lệ người khuyết tật sau đào tạo nghề tìm được việc làm 
còn thấp và có xu hướng chủ yếu là tự tạo việc làm. Ngoài 
ra, có đến 80% người khuyết tật sống ở nông thôn, có trình 
độ văn hóa thấp, môi trường thiếu thông tin về việc làm. 
Người khuyết tật thường sống khép kín, thụ động, cộng 
thêm những rào cản xã hội như thái độ phân biệt, đối xử... 
nên khó có thể tìm việc làm. Ngoài ra, một số gia đình có 
con khuyết tật không đồng ý cho con em đi làm các công 
việc vất vả. Đáng chú ý, các đơn vị, tổ chức sử dụng lao 
động cũng chưa sẵn sàng nhận người khuyết tật vào làm 
việc vì hiệu quả làm việc của họ không cao và họ không 
chủ động được một số hoạt động như những người bình 
thường”. Bên cạnh việc phân biệt đối xử và kỳ thị, các 
doanh nghiệp còn chưa nhận thức cao về trách nhiệm của 
họ trong tuyển dụng cũng như tạo việc làm phù hợp cho 
người khuyết tật. Một số địa phương chưa ban hành danh 


1, 2. Tạp chí Giáo dục: Hỗ trợ tạo việc làm cho người khuyết 
tật ỏ Việt Nam giai đoạn 2016 - 2018, http:/tapchigiaoduc.moet. 
gov.vn/v1/dao-tao-viec-lam/ho-tro-tao-viec-lam-cho-nguoI-khuyet-tat- 
o-Viet-Nam-giaI-doan-2016 - 2018, 29.html. 


68 


mục nghề và định mức chi phí đào tạo nghề cho người 
khuyết tật. 

Ngoài ra, người khuyết tật vẫn còn mặc cảm, tự ti và 
gặp nhiều thách thức trong việc tiếp cận các cơ hội học 
nghề. Trường học, cơ sở đào tạo chưa bảo đảm tiếp cận 
người khuyết tật với những hạn chế trong thiết kế lớp học, 
lối đi, nhà vệ sinh cho người khuyết tật. Các cơ sở đào tạo 
nghề cũng thiếu đội ngũ giáo viên có kiến thức, kỹ năng 
giảng dạy cho người khuyết tật. Chính vì vậy, Việt Nam 
cần có các chính sách để giải quyết các thách thức này để 
có thể áp dụng chung cho người khuyết tật ở các dạng 
khác nhau. Ví dụ như người khuyết tật khiếm thính, so 
với các dạng khuyết tật khác, người điếc có ưu thế về sức 
khỏe, về năng lực cá nhân, về khả năng hòa nhập và tiếp 
cận xã hội hơn rất nhiều. Tuy nhiên, do hạn chế về ngôn 
ngữ, giao tiếp, nên vô hình trung đã hạn chế sự hòa nhập, 
tham gia và hưởng các quyền, chính sách của người điếc 
với xã hội nói chung và trong cộng đồng người khuyết tật 
nói riêng. Trong các cơ chế, chính sách cho người khuyết 
tật, người điếc vẫn chưa có cơ hội có được các chính sách 
hỗ trợ riêng phù hợp với dạng khuyết tật của mình để có 
thể học nghề và tìm kiếm việc làm ổn định. 

Điều 34 Luật người khuyết tật năm 2010 quy định về 
chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp có tuyển dụng ít 


nhất 30% người khuyết tật vào làm việc, bao gồm các hỗ 


69 


trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho 
người khuyết tật, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; 
được vay vốn với lãi suất ưu đãi; được ưu tiên cho thuê 
đất, mặt bằng, mặt nước và miễn, giảm tiền thuê đất... 
Bên cạnh việc ban hành Luật người khuyết tật, Chính phủ 
còn ban hành một số nghị định nhằm khuyến khích tuyển 
dụng người khuyết tật như Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, 
ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành 
một số điều của Luật người khuyết tật; Nghị định số 
218/2013/NĐ-CP, ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập 
doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2015). Tuy 
nhiên, định mức 30% lao động khuyết tật là không phù 
hợp với các mô hình vừa và nhỏ và mô hình kinh doanh hộ 
gia đình. Do đó, định mức và các chính sách của Chính 
phủ khuyến khích tuyển dụng người khuyết tật là không 
hiệu quả. Vai trò của khu vực tư nhân trong phát triển và 
duy trì việc làm cho người khuyết tật cũng không được 
phát huy. 


II- KHOẢNG TRỐNG PHÁP LÝ 
CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM SO VỚI CÔNG ƯỚC 
VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
1. Khái niệm về khuyết tật chưa hợp lý 
Ỏ Việt Nam, khái niệm hiện nay về người khuyết tật 


theo Luật người khuyết tật được tiếp cận theo mô hình y 


70 


tế và không bao gồm tất cả các dạng khuyết tật: “Người 
khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ 
phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện 
dưới dạng khuyết tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học 
tập gặp khó khăn” (Điều 2, khoản 1). Mặc dù Luật người 
khuyết tật năm 2010 đã thay thế thuật ngữ “khuyết tật” 
cho “tàn tật” để phù hợp với CRPD nhưng cách xây dựng 
khái niệm này vẫn còn hẹp so với CRPD. Việc xác định 
mức độ khuyết tật được thực hiện bằng “phương pháp 
quan sát trực tiếp người khuyết tật, thông qua thực hiện 
hoạt động đơn giản phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân 
hàng ngày, sử dụng bộ câu hỏi theo các tiêu chí về y tế, 
xã hội và các phương pháp đơn giản khác để kết luận 
mức độ khuyết tật đối với từng người khuyết tật” (Điều 17, 
khoản 1). Như vậy, phương pháp xác định này không thể 
phát hiện các dạng khuyết tật khó xác định. Ví dụ, với 
người mắc hội chứng tự kỷ thì rất khó để xác định họ bị 
mắc hội chứng tự kỷ ở mức độ nghiêm trọng thông qua 
giao tiếp bởi vì triệu trứng của họ sẽ rất khó nhận biết 
thông qua quan sát như được quy định tại Điều 17 Luật 
người khuyết tật năm 2010 và được thực hiện bởi Hội 
đồng xác định khuyết tật cấp xã. Khái niệm về người 
khuyết tật theo CRPD bao gồm những người có khiếm 
khuyết lâu dài về thể chất, tâm thần, trí tuệ hoặc giác 
quan mà khi tương tác với những rào cản khác nhau có 


thể phương hại đến sự tham gia hữu hiệu và trọn vẹn của 


71 


họ vào xã hội trên cơ sở bình đẳng với những người khác 
(Điều 1, khoản 2). CRPD yêu cầu các quốc gia thành viên 
phải công nhận sự đa dạng của khuyết tật. Cách tiếp cận 
về khái niệm người khuyết tật theo mô hình xã hội được 
quy định trong CRPD phù hợp với các tiêu chí về “tiếp 


+? 


cận” và “điều chỉnh hợp lý” mà các quốc gia thành viên 

^ Z ^ Z * ` . 
cần áp dụng để bảo đảm xóa bỏ mọi “rào cản”, “trở ngại” 
đối với người khuyết tật tham gia vào đời sống xã hội 


trên cơ sở bình đẳng với người khác. 


2. Chưa có quy định về điều chỉnh hợp lý 


Luật người khuyết tật không có quy định về “điều 
chỉnh hợp lý”. Trên thực tế, các tổ chức, cá nhân mới chỉ 
chú ý đến những đường dốc, thang máy cho người sử dụng 
xe lăn, và thường cho rằng chi phí cải tạo là rất lớn và 
không có đủ nguồn kinh phí. Điều này cho thấy có sự hiểu 
chưa chính xác về “điều chỉnh hợp lý”. Điều chỉnh hợp lý 
là bất kỳ thay đổi nào để tăng cường tiếp cận và độc lập 
cho người khuyết tật mà không liên quan đến chi phí đầu 
tư, hoặc chỉ với chi phí thấp nhất. Ví dụ như việc điều 
chỉnh độ cao của bàn làm việc hay việc bố trí lối đi đủ rộng 
cho người sử dụng xe lăn, ứng dụng phần mềm và những 
thay đổi này không mất nhiều chi phí. Điều 2 CRPD nhận 
định rằng điều chỉnh hợp lý là rất quan trọng đối với 
người khuyết tật để thực hiện quyển của họ trên cơ sở 
bình đẳng với những người khác. Quy định này có ý nghĩa 
vô cùng quan trọng trong việc đẩy mạnh bình đẳng, là 


12 


“cánh cửa” để bảo đảm người khuyết tật có thể thực hiện 


quyền của họ. 


3. Chưa bảo đảm tiếp cận toàn diện giáo dục hòa 
nhập cho người khuyết tật 


Luật người khuyết tật năm 2010 quy định trách nhiệm 
của các cơ sở giáo dục: Bảo đảm các điều kiện dạy và học 
phù hợp đối với người khuyết tật, không được từ chối tiếp 
nhận người khuyết tật nhập học trái với quy định của 
pháp luật; Thực hiện việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất 
dạy và học chưa bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người 
khuyết tật (Điều 30). Điều 24 CRPD quy định các quốc gia 
thành viên thừa nhận quyền được giáo dục của người 
khuyết tật. Việc thừa nhận quyền học tập mà không có bất 
kỳ sự phân biệt đối xử và trên cơ sở bình đẳng về cơ hội. 
Ngoài ra, CRPD yêu cầu các quốc gia thành viên phải bảo 
đảm hệ thống giáo dục ở mọi cấp và học tập suốt đời cho 
người khuyết tật cũng như là cung cấp các biện pháp trợ 
giúp cá biệt hóa có hiệu quả, trong môi trường thể hiện sự 
phát triển xã hội và khoa học kỹ thuật cao nhất, phù hợp với 
mục đích hoà nhập trọn vẹn (Điều 24, khoản 1 và điểm (e) 
khoản 2). Hiện nay, ở Việt Nam, người khuyết tật gặp khó 
khăn trong việc tiếp cận các bậc học cao hơn, đặc biệt là giáo 
dục đại học. Luật người khuyết tật năm 2010 bảo đảm người 
khuyết tật có thể được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với độ 
tuổi quy định đối với giáo dục phổ thông; được ưu tiên 


» . +Ấ . ^ ^ ^ v 
trong tuyển sinh; được miễn, giảm một số môn học hoặc 


1ä 


nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của cá nhân 
không thể đáp ứng; được miễn, giảm học phí, chi phí đào 
tạo, các khoản đóng góp khác; được xét cấp học bổng, hỗ 
trợ phương tiện, đồ dùng học tập (Điều 27). Bên cạnh đó, 
các ngành, các cấp đã có những hành động tích cực nhằm 
thực hiện chính sách để bảo đảm mở rộng khả năng tiếp 
cận giáo dục cho người khuyết tật, song vẫn còn hạn chế. 

Ngoài ra, khoản 2 Điều 11 Luật giáo dục năm 2019, 
quy định: “Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để người 
dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc 
mình theo quy định của Chính phủ; người khuyết tật 
nghe, nói được học bằng ngôn ngữ ký hiệu, người khuyết 
tật nhìn được học bằng chữ nổi Braille theo quy định của 
Luật người khuyết tật”. Quy định này mới chỉ bao gồm các 
dạng khuyết tật nghe, nói, và khiếm thị. Tất cả các dạng 
ngôn ngữ và các định dạng tiếp cận khác được quy định 
tại Điều 2 CRPD cần được quy định bổ sung trong Luật 
người khuyết tật cũng như các văn bản pháp luật có liên 
quan đến người khuyết tật khác của Việt Nam. 


4. Việc tiếp cận các dịch vụ y tế và phục hồi chức 


năng chưa được bảo đảm 


Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế và phục hồi chức năng 
là một trong những quyền quan trọng của người khuyết 
tật. CRPD yêu cầu các quốc gia thành viên tiến hành mọi 
biện pháp thích hợp để bảo đảm cho người khuyết tật 
được tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp với lứa tuổi, trong đó 


74 


có phục hồi chức năng theo Điều 2ð. Các quy định về 
phục hồi chức năng trong Luật người khuyết tật khá 
rộng so với khái niệm được quy định hiện nay. Cách hiểu 
này cần phải được thay đổi và các quy định cần tập trung 
vào điều chỉnh hợp lý để bảo đảm tất cả các dạng khuyết 
tật đều được nhận biết và người khuyết tật có thể nhận 
được các dịch vụ phục hồi chức năng cần thiết. Mặc dù 
khoản 4 Điều 24 Luật người khuyết tật năm 2010 quy 
định: “Nhà nước bảo đảm việc đầu tư xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật đối với cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 
công lập” nhưng quy định này cần nhấn mạnh hơn về việc 
bảo đảm tiếp cận cơ sở phục hồi chức năng và vấn đề phục 
hồi chức năng có nhạy cảm giới và dịch vụ chăm sóc y tế. 
Hơn nữa, có rất nhiều các thiết bị hỗ trợ cho người khuyết 
tật chưa được bảo hiểm y tế chi trả như gậy chỉ đường và 
thiết bị chân tay giả. Những bất cập trong pháp luật đã góp 
phần dẫn đến tình trạng chỉ có một số lượng hạn chế người 
khuyết tật (2,3%) tiếp cận được các dịch vụ phục hồi chức 
năng; điều này tạo ra các rào cản tài chính và môi trường 
nhằm bảo đảm sự tham gia toàn diện của người khuyết tật 
vào xã hội, bao gồm cả việc không tạo điều kiện cho họ tiếp 


cận vào các thiết bị trợ giúp cần thiết. 

5. Việc tiếp cận giao thông công cộng và công 
trình công cộng chưa được bảo đảm 

Khoản 1 Điều 40 Luật người khuyết tật năm 2010 đã 


quy định thời hạn cho việc cải tạo các công trình công 


T5 


cộng bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật 
đến 01/01/2020. Khoản 2 Điều 40 quy định: “Đến ngày 01 
tháng 01 năm 2025, tất cả nhà chung cư, trụ sở làm việc, 
công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng, công trình hạ 
tầng xã hội không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 
Điều này phải bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người 
khuyết tật”. Tuy nhiên, quy định này chưa được các địa 
phương áp dụng đối với các công trình hiện hữu, trừ các 
công trình có kế hoạch cải tạo. Ngoài ra, Luật này không 
quy định cụ thể nghĩa vụ của các cơ sở tư nhân cung cấp 
cơ sở vật chất và dịch vụ cho công chúng cân nhắc mọi 
khía cạnh về khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật 
như trong điểm b khoản 2 Điều 9 CRPD. Luật người 
khuyết tật năm 2010 mới chỉ áp dụng nguyên tắc tiếp 
cận trong phạm vi hẹp vì mới chỉ quy định một phần 
trong tiếp cận giao thông, công trình xây dựng công cộng. 
Trong khi đó, CRPD yêu cầu các quốc gia thành viên áp 
dụng biện pháp phù hợp để xóa bỏ mọi trở ngại và rào 
cản tiếp cận đối với người khuyết tật để họ có thể tham 


gia trọn vẹn và toàn diện vào đời sống xã hội. 
IV- MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 


Nhìn chung, Luật người khuyết tật năm 2010 của Việt 
Nam đã quy định và bảo đảm các quyền cơ bản của người 
khuyết tật phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, đặt biệt là 
của CRPD. Pháp luật và chính sách liên quan đến người 


76 


khuyết tật đã thay đổi từ cách tiếp cận “từ thiện” sang 
tiếp cận dựa trên quyền. Nhờ sự thay đổi này, người 
khuyết tật có thể thực hiện được quyền và tham gia vào xã 
hội. Tuy nhiên, người khuyết tật vẫn phải đối mặt với các 
thách thức và rào cản trong tiếp cận giáo dục, chăm sóc 
sức khoẻ, phục hồi chức năng, đào tạo nghề và việc làm, 
giao thông, công trình công cộng và công lý. Năng lực của 
người khuyết tật vẫn chưa được cải thiện để bảo đảm sự 
tham gia toàn diện và hiệu quả trong đưa ra các quyết 
định và quá trình giám sát. 

Sau 10 năm thực hiện, Luật người khuyết tật cần được 
nghiên cứu sửa đổi để bảo đảm người khuyết tật có thể 
tham gia toàn diện và hiệu quả vào đời sống xã hội, đặc 
biệt là thực hiện các quyền cơ bản trong các lĩnh vực giáo 
dục, y tế, học nghề và việc làm để bảo đảm phù hợp hơn 
với CRPD theo hướng như sau: 

Thứ nhất, cần áp dụng mô hình xã hội để xây dựng 
khái niệm khuyết tật. Luật người khuyết tật cần phản 
ánh định nghĩa về người khuyết tật trong CRPD, áp 
dụng theo mô hình xã hội thay vì mô hình y tế đang áp 
dụng hiện nay, để bảo đảm tất cả các dạng khuyết tật 
đều được xác định và có thể cấp Giấy xác nhận người 
khuyết tật nhằm bảo đảm cho người khuyết tật tiếp cận 
các dịch vụ thiết yếu. Do đó, Luật người khuyết tật cần 
sử dụng định nghĩa về người khuyết tật đã được quy định 
trong CRPD: người khuyết tật là những người có khiếm 


khuyết lâu dài về thể chất, tâm thần, trí tuệ hoặc giác 


Øï 


quan mà khi tương tác với những rào cản khác nhau có 
thể phương hại đến sự tham gia hữu hiệu và trọn vẹn của 
họ vào xã hội trên cơ sở bình đẳng với những người khác. 
Định nghĩa này bảo đảm khắc phục được những hạn chế 
trong việc xác định các dạng khuyết tật, đặc biệt là 
những dạng khuyết tật mới như hội chứng tự kỷ. Ngoài 
ra, việc định nghĩa theo mô hình xã hội “sự tham gia hữu 
hiệu và trọn vẹn vào xã hội” sẽ là căn cứ để hoàn thiện 
pháp luật, xóa bỏ các rào cản để người khuyết tật có thể 
tham gia trọn vẹn và hữu hiệu vào xã hội. Ngoài ra, cần 
sửa đổi những quy định có liên quan đến thủ tục và cơ 
quan có thẩm quyền xác nhận người khuyết tật để bảo 
đảm sự tiếp cận đầy đủ của tất cả người khuyết tật, 
không phụ thuộc vào đánh giá của địa phương hay mức 
độ khuyết tật. Bên cạnh đó, Hội đồng xác định mức độ 
khuyết tật địa phương cần được bồi dưỡng năng lực trong 
đánh giá khuyết tật để bao quát chính xác và đầy đủ tất 
cả các dạng khuyết tật tại tất cả các địa phương. 

Thứ hai, cần quy định các nguyên tắc cơ bản theo 
CRPD trong Luật người khuyết tật. Các nguyên tắc cơ 
bản theo CRPD như “Tôn trọng sự khác biệt và chấp 
nhận người khuyết tật là bộ phận của nhân loại có tính 
đa dạng”, “Pham gia và hòa nhập trọn vẹn và hữu hiệu 
vào xã hội”, “Bảo đảm tiếp cận” cần được bổ sung trong 
Luật người khuyết tật. Việc quy định các nguyên tắc này 
sẽ làm nền tảng cho việc hoàn thiện khung pháp luật có 


liên quan đến người khuyết tật trong các lĩnh vực cụ thể, 


78 


đặc biệt là các lĩnh vực giáo dục, y tế, phục hồi chức 
năng, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm. Ngoài ra, các 
nguyên tắc trên cũng là cơ sở để hoàn thiện các quy định 
pháp luật về xử lý các hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử 
đối với người khuyết tật, quy định trách nhiệm của các cơ 
quan, tổ chức và cá nhân trong áp dụng các “điều chỉnh 
hợp lý” để bảo đảm người khuyết tật có thể tiếp cận và 
thực hiện các quyền của mình. 

Thứ ba, cần bảo đảm tiếp cận giáo dục đầy đủ. Pháp 
luật Việt Nam cần quy định cụ thể hơn về nghĩa vụ của 
các cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương để bảo đảm 
giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật. Điều cần thiết là 
phải xây dựng năng lực của người khuyết tật thông qua 
loại bỏ các rào cản trong giáo dục, đặc biệt trong giáo dục 
đại học và đào tạo nghề. Điều này phải được thực hiện 
cùng với việc nâng cao năng lực nhận thức của cả chính 
quyền trung ương và địa phương trong quá trình phân bổ 
ngân sách cho người khuyết tật để đầu tư vào giáo dục và 
phục hồi chức năng. Nhà nước cần có trách nhiệm chính 
trong việc cung cấp đào tạo nghề và nên sử dụng cách tiếp 
cận dựa trên quyền con người trong việc xây dựng các 
chính sách đào tạo nghề, bao gồm các chương trình phù 
hợp với nhu cầu cá nhân của người khuyết tật và học viên 
cần nhận được sự hỗ trợ cần thiết để tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc học tập. 

Thứ tư, bảo đảm quyền tiếp cận chăm sóc y tế và 


phục hồi chức năng. Các cơ sỏ y tế phải chịu trách nhiệm 


t) 


bảo đảm khả năng tiếp cận của người khuyết tật với các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng. Các 
thiết bị cơ bản hỗ trợ phục hồi chức năng cho người 
khuyết tật cần được đưa vào chương trình bảo hiểm y tế 
của Nhà nước. Các chính sách bảo hiểm y tế đối với người 
khuyết tật và danh mục các loại thiết bị hỗ trợ được bảo 
hiểm y tế chi trả hiện nay còn tương đối hạn chế. Chính 
vì vậy, chính sách bảo hiểm y tế cần được tiếp cận dựa 
trên điều kiện có khó khăn về tài chính thay vì cách tiếp 
cận dựa trên mức độ khuyết tật nặng, hay đặc biệt nặng 
như hiện nay. 

Thứ năm, sửa đổi tiêu chuẩn trong xây dựng và giao 
thông công cộng. Pháp luật Việt Nam cần quy định trách 
nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực tư 
nhân trong lĩnh vực giao thông và xây dựng. Đồng thời, 
việc mở rộng trách nhiệm của khu vực tư nhân trong bảo 
đảm tiếp cận của người khuyết tật là hoàn toàn phù hợp 
với chủ trương “xã hội hóa” việc cung cấp các dịch vụ thiết 
yếu của Nhà nước, ví dụ như việc các tổ chức tư nhân 
tham gia cung cấp các dịch vụ giao thông, y tế, giáo dục và 
xây dựng. Do đó, nếu chỉ hạn chế ở các công trình xây 
dựng công cộng hoặc quy định nghĩa vụ bảo đảm tiếp cận 
của các tổ chức công sẽ dẫn đến sự hạn chế trong phạm vi 
áp dụng Luật người khuyết tật. Ngoài ra, các văn bản 
pháp luật liên quan cũng cần bổ sung các khái niệm về 
“điều chỉnh hợp lý” và “thiết kế phổ dụng” như là các tiêu 


chuẩn đối với hoạt động cải tạo và xây dựng. 


30 


Cuối cùng, cần tăng cường sự tham gia của người 
khuyết tật trong ban hành các quyết định và hoạt động 
giám sát. Các tổ chức người khuyết tật và người khuyết 
tật phải được đào tạo phù hợp để giám sát việc bảo vệ và 
thúc đẩy quyền của chính người khuyết tật trong thực thi 
CRPD và pháp luật của Nhà nước. Các cơ chế phải được 
thiết lập để bảo đảm sự tham gia hiệu quả của người 
khuyết tật vào quy trình ban hành các quyết định, bảo 
đảm rằng các nhu cầu đa dạng của người khuyết tật được 
pháp luật quy định. Hơn nữa, vai trò giám sát của người 
khuyết tật theo quy định của CRPD phải được xác định 
trong Luật người khuyết tật, thông qua quy định rõ ràng 
về việc thành lập và hoạt động của các tổ chức người 
khuyết tật. Do đó, cần phải nâng cao năng lực của người 
khuyết tật và tổ chức của người khuyết tật để bảo đảm 
quyền tham gia của người khuyết tật trong quá trình ban 
hành các văn bản, chính sách có liên quan đến người 
khuyết tật, bảo đảm phản ánh đúng nguyện vọng và lợi 
ích của người khuyết tật. 

Tóm lại, Luật người khuyết tật năm 2010 và các văn 
bản pháp lý hiện nay đã phần nào giúp bảo đảm các quyền 
lợi cơ bản của người khuyết tật. Tuy nhiên, người khuyết 
tật còn gặp phải những rào cản, thách thức trong thực 
hiện các quyền của mình, đặc biệt là việc tiếp cận các dịch 
vụ thiết yếu như giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giới thiệu 
việc làm. Đặc biệt, những khoảng trống pháp lý giữa pháp 


luật Việt Nam so với CRPD vẫn còn tổn tại do đó cần tiếp 


81 


tục hoàn thiện pháp luật về người khuyết tật bảo đảm phù 
hợp với các chuẩn mực quốc tế, bảo đảm đạt được mục tiêu 
“không bỏ ai ở lại phía sau” như cam kết của Chính phủ 
Việt Nam trong Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp 
quốc vì sự phát triển bền vững. 


32 


Chương 4 


TIẾP CẬN CÔNG LÝ ĐỐI VỚI 
NGƯỜI NHIÊM HIV Ở VIỆT NAM: ĐẤU TRANH 
VỚI KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ 


I- GIỚI THIỆU CHUNG 


Theo Bộ Y tế, đến cuối năm 2015 đã có 227.154 người 
nhiễm HIV, 85.194 bệnh nhân AIDS và 86.716 người bị 
chết liên quan đến AIDS ở Việt Nam". Lây nhiễm HIV ở 
Việt Nam tập trung ở nhóm người tiêm chích ma túy, nam 
giới quan hệ đồng tính, và phụ nữ mại dâm”. 

Năm 2013, tỷ lệ nhiễm HTIV ở những người tiêm chích 
ma túy là 10,3%, phụ nữ mại dâm là 2,6% và nam giới có 
quan hệ đồng tính là 3,7%”. Thêm vào đó, 28% người 
nhiễm HIV mới xuất hiện ở những phụ nữ có quan hệ 


1. Báo cáo số 145/BC-BYT, ngày 07/3/2016 của Bộ Y tế về 
công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 và nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2016. 

2, 3. Socialist Republic of VietNam: Vietnam ATIDS response progres 
report 2014 following up the 2011 pohtical declaration on HIV AIDS, 
Hanol, 2014, http://www.aidsdatahub.org/Vietnam-Global-ATDS- 
Response-Progress-Report-2014. 


3ä 


tình dục lâu dài với những nam giới nhiễm HIV, nam giới 
tiêm chích ma túy, nam giới có quan hệ đồng tính, với 
những khách mua dâm". Rủi ro mới đã làm cho hoạt động 
phòng, chống HIV trở nên phức tạp hơn. Trong khi đó, 
AIDS là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử 
vong và HIV vẫn là một vấn đề quan ngại của quốc gia về 
y tế công”. Trong năm 2012, Chính phủ Việt Nam đã ban 
hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS đến 
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Tiếp cận công lý nghĩa là bảo đảm các chính sách và 
chương trình cho phép người nhiễm HIV và bị ảnh hưởng 
bởi HIV biết về quyền của họ, để sử dụng pháp luật bảo vệ, 
được bảo vệ bởi công an và có thể tiếp cận hệ thống tư pháp 
nếu họ bị xâm hại!. Luật pháp quy định các quyền được 


1. Joint United Nations Programme on HTV/AIDS (UNAIDS) 
and nited Nations EBntity for Gender RBqualty and the 
lmpowerment of Women (ỦN Women): Measuring Intimate 
Partner Transmisslon oŸ HIV in Viet Nam: A Data Triangulation 
Exercise, 2012. 

2. Ministry of Health: OptimizIing Vietnam HT V response: 
An I1nvestment case, 2014. 

3. Quyết định số 608/QĐ-TTg, ngày 25/5/2012 phê duyệt Chiến 
lược quốc gia phòng, chống HIV đến năm 2020 và tầm nhìn đến 
năm 2080. 

4. domt United Natilons Programme on HIV/AIDS (UNAIDS): 
Dpdate: Advaneng Human lùphts and Access to Jusfce Im the AIDS 
Respons, 2015,  http:/www.unalds.org/en/resources/presscentre/ 
featurestories/2015/une/20150617_access_JustIce. 


34 


bảo đảm cho người nhiễm HIV và quy định những điều 
kiện cơ bản để người nhiễm HIV có thể tìm kiếm biện pháp 
giải quyết khi quyền của họ bị vi phạm thông qua tòa án, cơ 
chế giải quyết tranh chấp hành chính, hoặc các cơ chế giải 
quyết tranh chấp khác. Ví dụ, biện pháp bảo vệ pháp lý có 
thể cho phép người nhiễm HIV yêu cầu bổi thường, khắc 
phục và xin lỗi công khai hoặc các biện pháp đền bù hay 
khắc phục khác'. Để bảo đảm quyền của người nhiễm HIV, 
Chính phủ phải bảo đảm luật pháp bảo vệ người nhiễm 
HIV phải tổn tại và người nhiễm HIV có thể tiếp cận cơ chế 
khắc phục pháp lý hiệu quả. Người nhiễm HIV phải có các 
quy định pháp luật và cơ chế khắc phục mà không phải đối 
diện với kỳ thị, phân biệt đối xử và rào cản xã hội. Việc 
đánh giá pháp luật và tăng cường thực thi pháp luật để bảo 
vệ quyền của người nhiễm HTIV là nỗ lực chính của quốc gia 
để tăng cường tiếp cận công lý. Đồng thời các quốc gia phải 
nỗ lực xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử và góp phần phòng, 
chống HIV khi người nhiễm HIV không sợ bị tiết lộ về tình 
trạng nhiễm HIV của họ giúp họ có thể tiếp cận tốt hơn các 
dịch vụ điều trị và hạn chế những người khác ảnh hưởng 
lây nhiễm HIV. 

Trên khắp thế giới, kỳ thị và phân biệt đối xử, pháp 


luật, chế tài, chính sách cùng với việc tiếp cận công lý 


1. John Godwm: Legal protectons agaInst HTIV-related human 
rights violations: Èxperlences and lessons learned from national 
HIV laws In Asia and the Pacrfc, UNDP, 2013. 


85 


không đầy đủ đối với người nhiễm HIV là những trở 
ngại chính để đạt được mục tiêu toàn cầu về phòng, 
chống, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ HIV'. Kỳ thị và phân 
biệt đối xử cũng hạn chế người nhiễm HIV thực hiện 
quyền một cách toàn diện. Bảo vệ quyền của người 
nhiễm HIV cũng như những phụ nữ, trẻ em và nhóm dễ 
bị tổn thương và có nguy cơ cao là vô cùng quan trọng 
trong chương trình phòng, chống HIV?. Ảnh hưởng của kỳ 
thị và phân biệt khiến cho người nhiễm HIV bị mất việc, 
bị đàm tiếu, bị bạo lực về thể chất và tỉnh thân, bị từ chối 
các dịch vụ chăm sóc y tế, tự kỳ thị do xấu hổ hay có ý 
định tự tử”. Việc xóa bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử là vấn 
đề cốt lõi trong Chiến lược của UNAIDS 2015 - 2021: 
không có trường hợp nhiễm HIV mới; không có kỳ thị và 
không có trường hợp tử vong liên quan đến ATIDS°. 


1. Joint United Nations Programme on HTIV/ATDS (UNAITDS): 
Guidance Note: Human Rights and the Law, 2014. 

2. Joinnt Dnited Natlons Programme on HIV/AIDS (UNAIDS): 
Guidance Note: Key programmes to reduce sigma and discrimination 
and Increase access to Justice 1n national HTV responses, 2012, p.ð. 

3. Susan C. Mapp: Human Rights and SocTal Justice In a Global 
Perspective: An Introduction to International Social Work, (second 
etlition), Oxford ỦnIversity Press, 2014. 

4. Joint United Nations Programme on HTV/ATIDS (UNAIDS): 
DNAIDS - 2016 - 2020 Strategy: Ôn the Fast-Track to end AIDS, 
2016, http://www.una1ds.org/sites/default/files/media_asset/ 20151027_ 
UNAIDS_PCB37_15_18_EN_ rev1.pdf. 


86 


Nếu quyền của người nhiễm HIV được quy định rõ 
trong luật pháp và các văn bản pháp lý thì có thể bảo vệ 
được quyền của họ, ví dụ như chủ sử dụng lao động không 
thể vi phạm quyền của người lao động nhiễm HIV nếu 
quyền này được pháp luật quy định. Tuy nhiên, nếu một 
hệ thống pháp luật thiếu cơ chế hiệu quả để thực thi, kể cả 
trường hợp quyền của người nhiễm HIV được bảo vệ về lý 
thuyết, thì việc vi phạm quyền đó sẽ không bị trừng phạt. 
Thêm vào đó, người nhiễm HIV không thể đạt được việc 
tiếp cận công lý do cơ chế bảo vệ thiếu hiệu quả cũng như 
việc thiếu kiến thức về quyền của họ. Khó khăn trong tiếp 
cận trợ giúp pháp lý cũng là một rào cản chính hạn chế 
người nhiễm HIV tiếp cận công lý. 

Hai khảo sát về chỉ số kỳ thị với HIV được thực hiện ô 
Việt Nam năm 2012 và năm 2014 đã chứng minh bản chất 
phổ biến của kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người 
nhiễm HIV. Phân tích kết quả khảo sát năm 2014, 11,2% 
người nhiễm HIV tham gia vào khảo sát cho biết họ đã bị 
vi phạm quyền của mình - đặc biệt là quyền không bị kỳ 
thị và phân biệt đối xử (68,7%) và quyền được bảo mật 
(62,1%). Tuy nhiên, đa số những người này (94%) không 
nỗ lực tìm kiếm biện pháp giải quyết pháp lý đối với 
những v1 phạm này. 

Ngoài sự kỳ thị và phân biệt đối xử cụ thể đối với HIV, 
những người sống chung với HIV có thể phải chịu nhiều sự 
kỳ thị do thực tiễn của Việt Nam khi HTIV thường gắn chặt 


với sử dụng ma túy và mại dâm. Cả hai trường hợp này 


87 


đều là trái pháp luật tại Việt Nam và là chủ đề của chiến 
dịch phòng, chống “tệ nạn xã hội”; điều này đã làm tăng 
thêm sự kỳ thị đối với những người thuộc những trường 
hợp này hoặc gắn HIV với các hành vi tội phạm'. 

Mặc dù Chính phủ Việt Nam đã đạt được những 
thành tựu lớn trong công tác phòng, chống HIV và trong 
bảo vệ quyền của người nhiễm HIV nhưng họ vẫn phải đối 
diện với rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, kỳ thị và phân biệt 
đối xử vẫn tiếp diễn cản trở người nhiễm HIV trong việc 


thực hiện quyền của họ một cách đầy đủ. 


II- CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VÀ KINH NGHIỆM 
CỦA CÁC QUỐC GIA TRONG VIỆC BẢO ĐẢM 
TIẾP CẬN CÔNG LÝ CHO NGƯỜI NHIÊM HIV 


1. Các tiêu chí quốc tế là cơ sở cho đánh giá tiếp 


cận công lý của người nhiễm HIV 


Trong năm 2001, tất cả thành viên của Liên hợp 
quốc đã cam kết ban hành, củng cố pháp luật để xóa bỏ 
phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV và nhóm dễ 
bị tổn thương, bảo đảm cho họ thực hiện quyền con người 


1. USAID Hoalth Polhcy Initiative: Posive beginnings: Strong 
networks In Vietnam enable people hving with HIV to take 
charge of ther futures, 2009, http:/www.healthpolicyImitiative.com/ 
Publications/Documents/804_1_Vietnam_Positive_ Beginnings_ 
FRINAL, acc.pdf. 


38 


một cách toàn diện, bao gồm tiếp cận các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe và bảo vệ pháp lý!. Năm 2011, cam kết 
này đã được khẳng định trong Tuyên bố chính trị 
phòng, chống HIV/AIDS của Đại hội đồng Liên hợp 
quốc, trong đó các nước thành viên cam kết sẽ tạo ra 
môi trường pháp lý, các quy định và môi trường xã hội 
tiến bộ và bảo vệ nhân phẩm, sức khỏe và công lý trong 
bối cảnh HIV. 

Trong Tuyên bố chính trị phòng, chống HIV/AIDS của 
Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2011, các nước thành 
viên đã cam kết thực hiện chiến lược quốc gia về 
HIV/AIDS nhằm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, bao gồm 
các chương trình nhằm mục tiêu xóa bỏ kỳ thị và phân 
biệt đối xử đối với người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV, bao 
gồm cả gia đình của họ... (và) để tăng cường pháp luật và 
chính sách nhằm bảo đảm việc hiện thực hóa toàn diện 
quyền con người và quyền tự do cơ bản của trẻ vị thành 
niên, đặc biệt là những người nhiễm HIV và những người 
có nguy cơ nhiễm HIV cao, đồng thời xóa bỏ kỳ thị và phân 
biệt đối xử mà họ gặp phải (đoạn 80 và 83)”. Các thành 
viên Liên hợp quốc nhận thấy rằng hệ thống bảo vệ quyền 
của người nhiễm AIDS là yếu tố chính để hỗ trợ việc thực 


1. United Natlons General Assembly: Heclaraion  oŸ 
Commitment on HIV/AIDS: Global crisis - Global action, 2001. 

2. UNAIDS: Reducion of£ HIV related stigma and 
discrImination, 2014, p.3. 


39 


hiện các chương trình phòng, chống HIV và nhân quyền 
cũng như kỳ thị và phân biệt đối xử'. 

Một đánh giá về môi trường chính sách pháp lý là 
bước quan trọng trong việc tìm hiểu về các hỗ trợ hoặc 
những cản trở việc tiếp cận các dịch vụ phòng, chống, điều 
trị HIV và ảnh hưởng đến các nỗ lực đó. Ngoài ra, đánh 
giá về môi trường pháp lý còn nhằm mục đích kiểm tra 
xem pháp luật, việc thực thi pháp luật và tiếp cận công lý 
bảo vệ hoặc cản trở quyền của người nhiễm HIV và tổn 
thương bởi HIV như thế nào. Không những vậy, đánh giá 
cần xem xét về tính khả thi các chính sách về HIV trong 
bảo đảm sự không phân biệt đối xử, sự đồng ý về cung cấp 
thông tin và bảo mật”. 

Hướng dẫn quốc tế năm 2006 về HIV/AIDS và quyền 
con người đã có 12 hướng dẫn về “bảo vệ quyền con người 
liên quan đến HIV và đạt được mục tiêu sức khỏe cộng 


đồng”. Đặc biệt, hướng dẫn số ð khuyến nghị rằng: 


1. Joint Program Stigma and Discriminatlon Prevention and 
AIDS nghts protection: ‹Ïjom£ prosramme documernf, p.7, http:/www.undp.org/ 
content/dam/tharland/docs/StIigma%20and%20DIscrImination%20 
Prevention%20and%20ATDS%20Rights%20Protection%20Programme% 
20Document.pdf. 

2. Joint United Nations Programme on HTV/ATIDS (UNAIDS): 
Guidance Note: Human rights and the law, Tbid. 

3. Office of the United Nations High Commlissioner for Human 
Rights (OHCHR) and Jomnt United Natlons Programme on 
HIV/AIDS (UNAIDS): International Guidelnes on HIV/AIDS and 
Human Rights, 2006. 


90 


Các quốc gia nên tăng cường chống phân biệt đối xử và ban 
hành các quy định pháp luật bảo vệ để bảo vệ nhóm dễ bị 
tổn thương, người nhiễm HIV và người khuyết tật không bị 
phân biệt đối xử ở cả trong khu vực công và tư, bảo đảm 
quyền riêng tư, bảo mật và đạo đức trong nghiên cứu liên 
quan đến con người, nhấn mạnh giáo dục và hòa giải, cung 
cấp các biện pháp khắc phục/đền bù thông qua hành chính 
và dân sự một cách nhanh chóng và hiệu quả'. 

Khung pháp luật chống phân biệt đối xử và các cơ chế 
liên quan là điều kiện quan trọng để bảo vệ quyền của 
người nhiễm HIV xóa bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử: 

- Cải cách pháp luật nên được thực hiện bởi việc đánh 
giá các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm mà 
không trái với Hướng dẫn quốc tế về HIV/AIDS và quyền 
con người. Nhà nước nên bảo đảm hệ thống pháp luật bảo 
vệ toàn diện được ban hành. 

- Quy định về chống phân biệt đối xử nên bao gồm các 
định nghĩa cụ thể và toàn diện về các hành vi trái pháp 
luật về phân biệt đối xử liên quan đến HIV. 

- Pháp luật bảo vệ nên ưu tiên áp dụng hơn so với các 
quy định pháp luật khác (trừng phạt)”. 


1. Office of the United Nations High Commissloner for Human 
Rights (OHCHR) and dJomt United Natlons Programme on 
HIV/AIDS (UNAIDE): International Guidelmes on HIV/AIDS and 
Human Rights, 2006. 

2. John Godwin: Legal protecHons against HTIV-related human 
rights violatilons: Èxperlences and lessons learned from national 
HIV laws In Asia and the Pacrfic, UNDP, 2013. 


91 


Bên cạnh đó, quyền và lợi ích hợp pháp của người 
nhiễm HIV chỉ có thể được bảo vệ nếu có các thiết chế, cơ 
chế để xử lý các vi phạm quyền của người nhiễm HIV và 
cho phép họ tìm kiếm biện pháp khắc phục thông qua hệ 
thống tư pháp chính thức và không chính thức phù hợp với 
tiêu chuẩn về quyền con người'. Tiếp cận công lý cho người 
nhiễm HIV phải tập trung vào thực hiện trợ giúp pháp lý, 
giáo dục pháp luật cộng đồng và trao quyền pháp lý”: 

- Pháp luật bảo vệ nên có các điều khoản để bảo đảm 
pháp luật có thể thực thi và tiếp cận được cho người nhiễm 
HIV và nhóm dễ bị tổn thương: bao gồm các biện pháp 
trao quyền cho họ tìm kiếm biện pháp giải quyết thông 
qua tòa án, các quy trình giải quyết tranh chấp và các cơ 
chế khác, các điều khoản quy định về tội phạm và vi phạm 
hành chính và các chế tài, các điều khoản cho phép người 
nhiễm HIV tìm kiếm biện pháp giải quyết mà không phải 
tiết lộ tình trạng nhiễm HIV và các điều khoản để giải 
quyết các vấn đề mang tính hệ thống. 

- Chính phủ, tổ chức luật sư và nhân viên trợ giúp 
pháp lý nên ưu tiên các chương trình trợ giúp tiếp cận 


1. United Nations Development Programme (ÙNDP): 
Programming for Justice: Access for All: A Practitioner Guide to a 
Human Fights-Based Approach to Access to jJustice, 2005. 

2. John Godwmm: Legal protectHons against HTIV-related human 
rights violations: Experlences and lessons learned from natlonal 
HIV laws In Asia and the Pacrfc, Ibid. 


92 


công lý và trao quyền pháp lý cho người nhiễm HIV và 
nhóm dễ bị tổn thương. 

- Dịch vụ trợ giúp pháp lý nên được cung cấp cho 
người nhiễm HIV và nhóm dễ bị tổn thương để có thể 
khiếu nại liên quan đến phân biệt đối xử, bạo lực và các vi 
phạm quyền con người khác. Bên cạnh đó, các dịch vụ tư 
vấn pháp lý chuyên về HIV nên được cung cấp cho người 
nhiễm HIV và các nhóm có nguy cơ qua các đường dây 
nóng và tiếp cận cộng đồng. 

Ngoài ra, Chính phủ nên hỗ trợ cho các chiến dịch 
“biết quyền của bạn”, các chương trình giáo dục pháp luật 
cộng đồng, các sáng kiến vận động hỗ trợ đồng đẳng, các 
dịch vụ vận động quyền con người để người nhiễm HIV có 
thể hiểu, biết được quyền của họ; có thể tự bảo vệ các 
quyền, thương lượng về các giải pháp khiếu nại hay tìm 
kiếm các hỗ trợ pháp lý. 


2. Các kinh nghiệm tốt trong tăng cường tiếp 
cận công lý cho người nhiễm HIV 


Việc đánh giá tiếp cận công lý cho người nhiễm HIV 
dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia cũng như các 
chuẩn mực quốc tế rất quan trọng. Rất nhiều đánh giá của 
các quốc gia về tiếp cận công lý cho người nhiễm HIV, ảnh 
hưởng của pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật về 
phòng, chống HIV. Những đánh giá này thường được sử 


dụng cho việc đưa ra các khuyến nghị sửa đổi, bổ sung 


93 


các văn bản pháp luật chống phân biệt đối xử, chống bạo 
lực cũng như các hỗ trợ tiếp cận để phòng, chống và điều 
trị HIV. 

a) Cơ quan nhân quyền quốc gia (Inđônêxia và Gana) 

Cả tòa án và các cơ chế giải quyết khiếu nại đều là 
kênh chính thức giúp người nhiễm HIV và các tổ chức đại 
diện cho quyền lợi của họ bảo vệ người nhiễm HIV khỏi 
sự phân biệt đối xử và các vi phạm quyền khác. Cơ quan 
nhân quyền quốc gia (NHRIs) sẽ là kênh ít chính thức và 
dễ tiếp cận hơn so với cơ quan tòa án. Ở rất nhiều quốc 
gia, các cơ quan này có nhiệm vụ tiếp nhận các khiếu nại 
về vi phạm quyền con người. Trong một số trường hợp, 
các tổ chức này có nghĩa vụ tiếp nhận các khiếu nại liên 
quan đến HIV và khả năng để điều tra các vi phạm 
quyền của người nhiễm HIV bị khiếu nại dựa theo cáo 
buộc của họ!. 

Ỏ Inđônêx1a, Ủy ban Nhân quyền quốc gia (NHR©) là 
một tổ chức độc lập của nhà nước chịu trách nhiệm thúc 
đẩy và bảo vệ quyển con người. Theo Luật về tòa án về 
quyền con người năm 2000 của Inđônêxia, Ủy ban Nhân 
quyền quốc gia có quyền điều tra tất cả các khiếu nại và 
các vi phạm liên quan đến quyền con người, bao gồm các 


vi phạm liên quan đến tình trạng HIV (định hướng 


1. John Godwin: Legal protectons agaInst HIV - related human 
rights violations: Experlences and lessons learned from natlonal 
HIV laws In Asia and the Pacrifc, Ibid. 


94 


tình dục và bản sắc giới tính)'!. Luật này, cũng như Công 
ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 
1966 (Inđônêxia ký năm 2006) là những cơ sở pháp lý cho 
các công việc của Ủy ban quốc gia về quyền con người để 
giám sát những quyền của người đồng tính nữ, đồng tính 
nam, lưỡng tính và chuyển giới (LGBT), bao gồm cả quyền 
về y tế, trong đó đặc biệt chú ý đến HIV (nhóm LGBT là 
cộng đồng dễ bị tổn thương)?. Các khiếu nại của cá nhân 
có thể thực hiện trực tiếp tại văn phòng của NRHC, thông 
qua điện thoại, fax, thư, thư điện tử, hoặc thông qua các 
đại diện ở địa phương?. Ủy ban đã thực hiện các nghiên 
cứu liên quan đến kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến 
HIV và nâng cao năng lực của đội ngũ có liên quan về 
định hướng tình dục và các vấn đề về tình trạng giới. Tuy 
nhiên, NHRC vẫn còn thiếu: sự bảo vệ nhân quyền của 
nhà nước cho người nhiễm HIV; một bản ghi nhớ liên quan 
trực tiếp đến vấn đề HIV (và cũng như là các vấn đề nhân 
quyền khác); một bộ phận chuyên môn hoặc cán bộ được 


phân công phụ trách về HTIV; chính sách và kế hoạch 


1, 2, 3. National Human Rights Commisslon oŸ Indonesia: 
Report to the Reglonal National Human Rights Institutlons ProJect 
on Inclusion, the Right to Health and Sexual Orientation and 
Gender Tdentity, http:/www.asia-pacIfic.undp.org/content/dam/rbap/ 
docs/Research%20&%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2018-nhr1- 
proJect-on-right-to-health-sogi-mdonesia.pdf. 


95 


làm việc dành riêng cho HTIV, năng lực cán bộ và hạ 
tầng cơ sở để hỗ trợ đặc biệt cho các vụ án và khiếu nại 
liên quan đến HIV. 

Ngoài Inđônêxia, Gana đã thành lập Ủy ban nhân 
quyền và tư pháp hành chính (CHRA¿J) vào năm 1993 
theo Hiến pháp năm 1992 của Gana. Cơ quan này kết 
hợp các công việc của Ủy ban nhân quyền, thanh tra và 
bộ phận chống tham nhũng và chịu trách nhiệm cho 
việc điều tra các khiếu nại liên quan đến các vi phạm 
liên quan đến quyền cơ bản và tự do của cá nhân, của 
các tổ chức và doanh nghiệp tư nhân!. Do đó, cơ quan 
này có quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền 
con người ở nhiều lĩnh vực thông qua thể chế, cơ quan tổ 
chức và thực hiện các giáo dục về quyền con người ở 
trường học và nơi làm việc. Tuy nhiên, cơ quan này 
không có thẩm quyền đặc biệt liên quan đến HIV và 
Gana không có văn bản pháp lý cụ thể trong việc bảo vệ 
pháp lý cho người nhiễm HIV dựa trên các quy định 
chung về quyền con người”. Nhân viên của CHRAJ cho 
biết họ tiếp nhận rất ít các trường hợp phân biệt đối xử 


liên quan đến HIV. Điều này một phần do quan niệm của 


1, 2. Lithur, N.O., T. Wilhiamson, A. Chen and R. Macinns: 
Designing a Stigma and Discrimination Reporting System: ÁssurIng 
Justice for People Laiving with HIV and Key Populations In Ghana, 
Health Policy ProJect, Washington, DC, 2014. 


96 


các tổ chức xã hội cho rằng CHRA¿J chỉ xử lý các vụ việc 
tham nhũng và nhân quyền ở cấp cao nên đã không 
chuyển các vụ việc phân biệt đối xử liên quan đến HIV 
cho cơ quan này!. Điều này đã thay đổi kể từ khi Gana 
thực hiện hệ thống báo cáo về kỳ thị và phân biệt đối xử. 
Ở Gana, các tổ chức xã hội chính phủ và các tổ chức phi 
chính phủ quốc tế đã phát triển internet và cổng tin nhắn 
cho trình báo về các vụ việc phân biệt đối xử liên quan đến 
HIV, đến Ủy ban nhân quyền và tư pháp hành chính. Hệ 
thống báo cáo này tăng cường tiếp cận công lý cho người 
nhiễm HIV và nhóm dễ bị tổn thương bằng cách tạo ra 
một cơ chế cho phép báo cáo vụ việc đến Ủy ban nhân 
quyền và tư pháp hành chính, kiểm tra tiến trình của vụ 
án, và sử dụng các dữ liệu tổng hợp”. Hệ thống báo cáo đã 
được hoàn thiện nhờ việc triển khai các khóa đào tạo kỹ 
năng phòng ngừa kỳ thị và phân biệt đối xử với người 
nhiễm HIV, và môi trường pháp lý về nhân quyền cho 
nhân viên của CHRAJ, và sẽ tiếp tục được thực hiện cho 
các nhân viên mới và nhân viên đang làm việc. Việc lựa 


chọn nhắn tin SMS cho phép người khiếu nại báo cáo 


1. 2. Lithur, N.O., T. Wilhiamson, A.Chen and R. Macinms: 
Designng a Stigma and HDIiscrimimation Reporting System: 
Assuring Justice for People Living with HIV and Key Populations In 
Ghana, Tbid. 

3. SMS: dịch vụ tin nhắn ngắn (B.7). 


97 


trực tiếp (việc này đi kèm với đòi hỏi theo dõi cá nhân). Hệ 
thống báo cáo trực tuyến cho phép các cá nhân báo cáo 
trực tiếp đến CHRAJ, hoặc liên hệ với các tổ chức xã hội 
mà tổ chức này sẽ đại diện cho họ để trình báo vụ việc 
(cách này cho phép người không có kết nối internet có thể 
khiếu nại và cho phép họ duy trì được việc giấu danh tính 
bởi vì tổ chức sẽ tham gia vào quy trình khiếu nại). Khi 
khiếu nại đã được nộp, nhóm có nhiệm vụ về quyền sức 
khỏe của CHRA/J sẽ trả lời người tìm kiếm giải pháp khắc 
phục và cung cấp họ dịch vụ hòa giải. Nếu như hòa giải 
không thành, CHRAJ sẽ tiến hành điều tra vụ việc và ban 
hành các khuyến nghị không mang tính bắt buộc pháp lý. 
Nếu khuyến nghị không được tôn trọng, CHRAJ sẽ chuyển 
sang thực hiện thẩm quyền xét xử để bắt buộc thực hiện 
khuyến nghị thông qua mệnh lệnh của tòa án'. Khi 
CHRAJ không thể thực hiện giải quyết khiếu nại, vụ việc 
có thể được chuyển cho các tổ chức dịch vụ pháp lý. Chìa 
khóa thành công của sáng kiến này là sự thể chế hóa cơ 
chế trong CHRA4J (trong đó có nghĩa vụ về quyền con 
người), các hỗ trợ quản lý cao cấp quan trọng, và sự tham 


+ A4 P„Ẳ la “ ` ~ “ ~ ^* 
gia của tất cả các tổ chức của nhà nước, tổ chức xã hội, 


1. Lithur, N.O., T. Wilhiamson, A. Chen and R. MacInmis: 
Designng a Sfgma and Discriminatlon Reporing System: 
Assuring Justice for People Living with HIV and Key Populatlons 
1n Ghana, Tbid. 


98 


người nhiễm HIV và nhóm dễ bị tổn thương, các tổ chức 
dịch vụ pháp lý và nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ'. 

b) Tòa án Hiến pháp Liên bang (Đúc) 

Tòa án Hiến pháp Liên bang là một tòa án đặc biệt 
để xét xử tư pháp và các quyết định hành chính và lập 
pháp để xác định liệu rằng các văn bản đó có phù hợp với 
Hiến pháp hoặc Luật cơ bản của quốc gia. Đó là một tòa 
án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và các 
quyết định phải được bảo đảm tuân thủ dựa trên pháp 
luật của liên bang, của bang và của tất cả các tòa án 
khác”. Bất kỳ cá nhân nào đều có quyền khởi kiện vụ án 
hiến pháp nếu quyền của họ bị vi phạm và thủ tục giải 
quyết là miễn phí. Do đó, Tòa án Hiến pháp Liên bang có 
thể xem là một kênh độc lập và hiệu quả để giải quyết tất 
cả các vi phạm liên quan đến quyền của người nhiễm 
HIV trong trường hợp tòa án cấp dưới không có thẩm 
quyền để giải quyết. 


1. Williamson, R. T. et al.: sing a Reporting System to 
Protect the Human Rights of People Living with HTIV and Key 
Populations: A Conceptual Framework, http:/www.hhrJournal.orgí 
2014/07/using-a-reporting-system-to-protect-the-human-rights-of- 
people-living-w1th-hrv-and-key-populatlons-a-conceptual-framework. 

2. “Federal Constitutlonal Court, Encyclopedia Britannrca, 
http:/www.brItannica.com/topIc/Federal-Constitutional-Court Accessed 
on 18 June 2016. 


99 


c) Văn phòng của Chính phủ chịu trách nhiệm về 
quyền con người (Thái Lan, Mỹ) 

Kế hoạch nhân quyền quốc gia lần thứ 3 của Thái Lan 
(2014 - 2018) bao gồm kế hoạch quyền con người về quyền 
của người nhiễm HIV/AIDS, một trong 1ð kế hoạch nhằm 
mục tiêu khám phá và xác định nhóm mục tiêu dễ bị ảnh 
hưởng bởi các vấn đề an sinh xã hội'!. Kế hoạch nhân 
quyền quốc gia được xây dựng, phối hợp thực hiện và giám 
sát bởi Cục Bảo vệ quyền và tự do của Bộ Tư pháp Thái 
Lan?. Người nhiễm HIV có thể tìm tới Cục này nếu họ 
muốn trình báo về vi phạm quyền của họ. Bộ Phát triển xã 
hội và An ninh con người là tổ chức dẫn đầu trong việc 
thực hiện cơ chế bảo vệ xã hội ở trong nước, bao gồm các 
kế hoạch bảo vệ xã hội liên quan đến HIV và tạo ra một 
kênh để giải quyết pháp lý. Khi người nhiễm HIV không 
thể tìm kiếm sự giải quyết thông qua các tòa hành chính 
hoặc dân sự (ví dụ như vụ việc khó chứng minh được thiệt 
hại hay vụ việc cần giải quyết liên quan đến các tổ chức tư 
nhân), họ có thể đạt được yêu cầu thông qua cơ quan này 
của Bộ. 

Mỹ là một trong số các quốc gia có nhiều kinh nghiệm 


trong việc chống lại sự kỳ thị, phân biệt đối xử và bảo vệ 


1, 2. Thailand Ministry of Justice, Rights and Libertles 
Protection Department: The Summary of Thailands 8rd National 
Human Rights Plan (2014 - 2018), 2014, http:/www.mfa.go.thhumanrights/ 
1mages/the%20summary% 20of% 20thailands%208rd%20national% 
20human%20r1ghts%20plan%202014-2018.pdf. 


100 


quyền dân sự, quyền thông tin riêng tư về sức khỏe của 
người nhiễm HIV. Người nhiễm HIV được bảo vệ chống lại 
phân biệt đối xử theo Điều 504 Đạo luật phục hồi năm 
1973, Chương II Luật về người khuyết tật của Mỹ năm 
1990 cũng như các quy tắc riêng tư theo Luật về Trách 
nhiệm và Bảo hiểm y tế năm 1996'. Văn phòng Quyền dân 
sự (OCR) ở Oasinhtơn đã ban hành các quy định rất cụ 
thể để xác định các dạng phân biệt đối xử đối với người 
nhiễm HIV và bảo đảm rằng họ biết về quyền của mình. 
Ngoài ra, văn phòng này còn có sẵn các hướng dẫn cụ thể 
về cách nộp đơn khiếu nại để bảo vệ quyển dân sự hoặc 
thông tin sức khỏe nếu người khiếu nại tin rằng họ đã bị 
phân biệt đối xử trong việc điều trị, chăm sóc và hỗ trợ hay 
họ cho rằng hồ sơ y tế và thông tin y tế khác chưa được giữ 
bí mật?. Người nhiễm HIV được cung cấp các thông tin cần 
thiết trực tuyến và các thông tin thực tế khác; các hướng 
dẫn cũng như các đường dây nóng được miễn phí. 

d) Cơ quan có thẩm quyền đặc thù về HIV/AIDS (Kênïa) 

Cơ quan tài phán về HTV/AIDS của Kênia là cơ quan 
duy nhất có thẩm quyền đặc thù về HIV trên thế giới với 


1. Ủmted States Federal Government: 7vil Righứs, http:/www.aids. 
gov/h1v-a1ds-basIcs/ust-diagnosed-w1th-h1v-aIds/your-legal-rights/ 
civil-rights/index.html. 

2. United States Department of Health and Human Services: 
Protecting the Civil Rights and Health Information Privacy Rights of 
People Livng with HIV/AIDS, http://www.hhs.govícivil-rights/for- 
1ndividuals/special-topics/HTV/Index.html. 


101 


nghĩa vụ đánh giá các vụ việc liên quan đến vi phạm nhân 
quyền liên quan đến HIV. Cơ quan này được thành lập 
dựa trên Đạo luật phòng, chống HTIV năm 2006 (HAPCA) 
và có hiệu lực năm 2009 của Kênia. Vai trò của cơ quan 
này là xác định các khiếu nại phát sinh từ bất kỳ hành vi 
vi phạm các điều khoản của HAPCA và giải quyết các vấn 
đề quan trọng thường bị lãng quên trong việc thực thi 
pháp luật HIV mặc dù không có thẩm quyền hình sự!. Cơ 
quan tài phán về HIV/AIDS của Kênla bao gồm 7 thành 
viên: một chủ tịch và 6 thành viên thường trực (trong đó 
có 3 người là chuyên gia pháp lý, 2 người là người thực 
hành nghề y và 2 người có “kỹ năng chuyên môn hoặc kiến 
thức cần thiết cho việc thực hiện các chức năng của cơ 
quan tài phán”). 

Trong trường hợp xem xét vụ án được đưa ra trước đó, 
Cơ quan tài phán về HIV/AIDS của Kênia được trao quyền 
của tòa sơ thẩm, và có thể triệu tập người làm chứng, thu 
thập chứng cứ, hoặc yêu cầu lập hồ sơ hoặc các tài liệu 
khác làm bằng chứng. Việc không tham dự hoặc đưa ra 
các bằng chứng trước phiên tòa khi được triệu tập có thể 
xác định là hành vi phạm tội. Cơ quan tài phán cũng có 
quyền ban hành các lệnh nếu được cho là cần thiết khi 


đưa ra các phán quyết về tranh chấp, bao gồm cả việc chi 


1. Patrick Michael Eba: “The HIV and AIDS Tribunal of 
Kenya: An Bffective Mechanism for the Enforceement of HIV- 
related Human Rights?”, Health and Human Rights 16 (1), 2016. 


102 


trả bồi thường cho thiệt hại hiện tại và các chi phí về tài 
chính trong tương lai do xúc phạm nhân phẩm hoặc cảm 
xúc và tổn thương tâm lý. Đây là điều rất quan trọng 
trong bối cảnh một số hành vi kỳ thị và phân biệt đối xử 
liên quan đến HIV có thể không được phát hiện được ở tòa 
án thông thường. Cơ quan tài phán cũng có quyền yêu cầu 
thực hiện thủ tục đặc biệt để ngăn chặn hành vi phân biệt 
đối xử'. 

đ) Cơ chế báo cáo vi phạm về quyền của người nhiễm 
HIV (Giama1ca) 

Rào cản chủ yếu cho tiếp cận công lý của người nhiễm 
HIV là thiếu một hệ thống báo cáo đây đủ. Người nhiễm 
HIV có thể sợ tình trạng của mình bị tiết lộ và việc này sẽ 
làm gia tăng sự kỳ thị và phân biệt đối xử (đặc biệt là từ 
các cán bộ thực thi pháp luật) hoặc chỉ đơn giản là thiếu 
các phương tiện để trình báo. Một giải pháp cho vấn đề 
này là thay thế hệ thống báo cáo của nhà nước bằng cơ chế 
khác có tính bảo mật cao hơn, dễ tiếp cận hơn và được 
quản lý bởi tổ chức mạng lưới của người nhiễm HIV hoặc 
các tổ chức xã hội. Ví dụ, hệ thống báo cáo trực tuyến là 
phương tiện giúp người nhiễm HIV không cần phải liên hệ 
trực tiếp với công chức và không cần trực tiếp đến các cơ 
quan để trình báo bởi vì họ có thể sử dụng internet và hệ 
thống này cũng tăng thêm tính bảo mật. 


1. Patrlck Michael Eba. “The HIV and AIDS Tribunal of 
Kenya: An Hffective Mechanism for the Enforceement of HIV- 
related Human Rights?”, Ib¡d. 


108 


Ở Giamaica, hệ thống báo cáo trực tuyến quốc gia về 
giải quyết về phân biệt đối xử liên quan đến HIV được 
quản lý bởi Mạng lưới của Seropositives jJamalca (JN*). 
Hệ thống này thu thập, điều tra các khiếu nại về phân 
biệt đối xử liên quan đến HIV và chuyển cho cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết. Khiếu nại có thể được báo cáo trực 
tiếp đến văn phòng của JN+, trực tuyến hoặc bằng điện 
thoại cũng như các cố vấn và nhân viên công tác xã hội ở 
các bệnh viện, các nơi điều trị và một số tổ chức xã hội 
khác liên quan đến HIV. JN+ sẽ liên hệ người khiếu nại 
để phỏng vấn, theo dõi thông qua đội ngũ điều tra được chỉ 
định bởi nhóm tư vấn để kiểm tra và xác định tính hợp lệ 
của các cáo buộc và đưa ra khuyến nghị cho việc giải 
quyết. Một số bộ phận được thành lập (luật sư, văn phòng 
công tố, hiệp hội giải quyết tranh chấp, cơ quan tài phán 
về tranh chấp công nghiệp, v.v.) để thực hiện các biện 
pháp can thiệp bổi thường trên cơ sở phối hợp với JNÑ+. 
Việc này có thể bao gồm cả tham vấn, hướng dẫn, tranh 
chấp và biện hộ. Vụ án có thể kết thúc dựa trên yêu cầu 
của người khiếu nại hay dựa vào khuyến nghị của đội ngũ 
điều tra, hoặc khi các biện pháp can thiệp bồi thường kết 
thúc. Vấn đề bảo mật vẫn được duy trì nhưng các thông 


1. Jamaican Network of Seropositives (JN+): National HIV- 
Related  Discriminaton Reporing And  Redress  System, 
http:/www.Jnplus.org/page/national_hivrelated_ discrImination_rep 
orting_redress_system. 


104 


tin không liên quan đến danh tính được chia sẻ với cơ 
quan giám sát và đánh giá, các bên liên quan, nhà nghiên 


##` ` Z ˆ Z ` “ ^” 
cứu và các tổ chức trong khu vực và quốc tết. 


III- ĐÁNH GIÁ VỀ TIẾP CẬN CÔNG LÝ 
CHO NGƯỜI NHIÊM HIV Ở VIỆT NAM 


1. Khung pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền 
của người nhiễm HIV ở Việt Nam 

Quyền của người nhiễm HIV ở Việt Nam được bảo vệ 
dựa trên hai văn bản pháp lý chính đó là: Hiến pháp và 
Luật phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Điều 16 
Hiến pháp năm 2013 quy định rằng: “Mọi người đều bình 
đẳng trước pháp luật; Không ai bị phân biệt đối xử trong 
đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”. Quy 
định này cũng áp dụng chung cho người nhiễm HIV. 
Trong khi đó, Điều 4 Luật phòng, chống nhiễm virút gây 
ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 
(HIV/AIDS) năm 2006 quy định các quyền của người 
nhiễm HTIV như sau: 


“a) Sống hòa nhập với cộng đồng và xã hội; 


1. Xem Jamalcan Ministry of jJustice: The National HIV- 
Related Discrimination Reporting And Redress System, 2015, 
http://moh.gov.jm/wp-content/uploads/2015/07/National-HTV-related- 
Discriminatilon-Reporting-and-Redress-System.pdf. 


105 


b) Được điều trị và chăm sóc sức khỏe; 

e) Học văn hóa, học nghề, làm việc; 

d) Được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS; 

đ) Từ chối khám bệnh, chữa bệnh khi đang điều trị 
bệnh ATDS trong giai đoạn cuối; 

e) Các quyền khác theo quy định của Luật này và các 
quy định khác của pháp luật có liên quan”. 

Bên cạnh những quy định này, cả Hiến pháp năm 
2013 và Luật phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng 
suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 
2006 còn có những quy định cụ thể hơn về bảo đảm quyền 
của người nhiễm HIV. Mặc dù về lý thuyết, quyền của họ 
được bảo vệ theo pháp luật nhưng trên thực tế, người 
nhiễm HIV ở Việt Nam thường phải đối diện với những 
khó khăn trong việc thực hiện các quyền này hay tìm kiếm 
các biện pháp đền bù khi quyền của họ bị vi phạm. 

a) Quyền riêng tư và bảo mật 

Theo Điều 21 Hiến pháp năm 2013: “Mọi người có 
quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá 
nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín 
của mình. Thông tin liên quan đến quyền riêng tư, bí mật 
cá nhân, và bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an 
toàn”. Bên cạnh đó, điểm d khoản 1 Điều 4 Luật phòng, 
chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch 
mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2016 cũng quy định về 
quyền của người nhiễm HIV đó là: “Được giữ bí mật riêng 
tư liên quan đến HIV/AIDS”, và Điều 8 Luật này quy định 


106 


về các hành vi nghiêm cấm: “Công khai tên, địa chỉ, hình 
ảnh của người nhiễm HIV hoặc tiết lộ cho người khác biết 
việc một người nhiễm HIV khi chưa được sự đồng ý của 
người đó, trừ trường hợp quy định tại Điều 30 của Luật 
này”. Điều 159 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017) quy định “Tội xâm phạm bí mật hoặc an 
toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi 
thông tin riêng tư khác của người khác” là một trong số 
những tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự 
do, dân chủ của công dân. 

Nhằm xử lý các vi phạm liên quan đến quyền riêng tư 
và bảo mật của người nhiễm HIV/AIDS, các chế tài áp 
dụng cho các vi phạm các quyền này được quy định ở các 
văn bản pháp lý có liên quan. Ví dụ, Điều 17 Nghị định số 
176/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy 
định các biện pháp xử phạt liên quan đến thông tin, giáo 
dục, truyền thống trong phòng, chống HIV/AIDS. Theo đó, 
đối với hành vi như tiết lộ cho người khác biết việc một 
người nhiễm HIV khi chưa được sự đồng ý của người đó, 
trừ trường hợp thực hiện việc phản hồi thông tin trong 
hoạt động giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và thông báo kết 
quả xét nghiệm HIV thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng 
đến 15.000.000 đồng. Trong khi đó, đối với một trong các 
hành vi như đưa tin bịa đặt khiến người khác hiểu lầm là 
bị nhiễm HIV đối với người không nhiễm HIV; công khai 
tên, địa chỉ, hình ảnh người nhiễm HIV khi chưa được sự 


107 


đồng ý của người đó, trừ trường hợp thực hiện việc phản 
hồi thông tin trong hoạt động giám sát dịch tễế học 
HIV/AIDS và thông báo kết quả xét nghiệm HIV, bị phạt 
tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

Nghị định số 176/2013/NĐ-CP cũng quy định những 
biện pháp khắc phục hậu quả như buộc cải chính thông tin 
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa 
bàn liên tục trong 3 ngày đối với hành vi cung cấp hoặc đưa 
tin sai về số liệu, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm mà cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền về y tế đã công bố. 

Tuy nhiên, các biện pháp khắc phục hậu quả như 
buộc xin lỗi hay cải chính công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng là một biện pháp không hiệu 
quả trong việc bảo vệ quyền của người nhiễm HIV. Rất 
khó để xác định mức độ thiệt hại về vật chất và tỉnh 
thần do kỳ thị và phân biệt đối xử gây ra do thông tin về 
tình trạng HIV bị tiết lộ, và cũng khó để xác định ảnh 
hưởng của việc xin lỗi công khai trong việc giảm hay 
ngăn ngừa các thiệt hại đó (mặc dù khả năng đó có thể 
là rất nhỏ). Bên cạnh đó, người nhiễm HIV tìm kiếm 
biện pháp khắc phục khi bị tiết lộ về tình trạng thông 
tin bởi vì họ thường không muốn tình trạng của họ bị 
lan truyền rộng hơn. 

b) Quyền học tập 

Luật phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) đưa ra các 
hướng dẫn liên quan đến xét nghiệm HIV và các cơ sở 


108 


giáo dục không được phép yêu cầu học sinh/người học/thí 
sinh phải xét nghiệm HIV hoặc nộp kết quả xét nghiệm 
(Điều 15, khoản 92, điểm d). Ngoài ra, theo Điều 15, cơ sở 
giáo dục không được phép: Từ chối tiếp nhận học sinh, 
sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm HIV; Kỷ luật, 
đuổi học học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó 
nhiễm HIV; Tách biệt, hạn chế, cấm đoán học sinh, sinh 
viên, học viên tham gia các hoạt động, dịch vụ của cơ sở vì 
lý do người đó nhiễm HIV; 

Điều 21 của Nghị định số 176/2013/NĐ-CP quy định 
về các biện pháp xử phạt vi phạm quy định về chống kỳ 
thị, phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV: 

“l. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 
300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Cần trở việc tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên 
vào học trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 
dân vì lý do nhiễm HTIV hoặc thành viên trong gia đình có 
người nhiễm HIV; 

b) Cần trở học sinh, sinh viên, học viên tham gia hoạt 
động, dịch vụ của cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân vì lý do nhiễm HIV hoặc thành viên trong gia 
đình có người nhiễm HIV; 

[...] 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với một trong các hành vi sau đây: 

E:Ï 

b) Từ chối tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên vào 
học trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 


109 


vì lý do nhiễm HIV hoặc thành viên trong gia đình có 
người nhiễm HIV; 

E;„Ì 

đ) Tách biệt, cấm đoán học sinh, sinh viên, học viên 
tham gia hoạt động, dịch vụ của cơ sở giáo dục thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân vì lý do nhiễm HIV hoặc thành 
viên trong gia đình có người nhiễm HIV; 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 
đối với một trong các hành vi sau đây: 

lân 

d) Kỷ luật, buộc thôi học học sinh, sinh viên, học viên 
vì lý do nhiễm HIV hoặc thành viên trong gia đình có 
người nhiễm HIV. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

ii 

b) Buộc tiếp nhận người nhiễm HIV đối với hành vi 
quy định tại các điểm a, b, e và d khoản 2 Điều này”; 

Tuy nhiên, kỳ thị và phân biệt đối xử vẫn còn tiếp 
diễn khiến một số trẻ em không được đi học. Trong năm 
2014, 3% người nhiễm HIV và 4% trẻ em nhiễm HIV 
không thể đi học. Ở trung tâm Mai Hoa, 15 trẻ em nhiễm 
HIV không được nhập học vào trường tiểu học do sự phản 


đối của phụ huynh của các học sinh khác!. Rất khó xác 


1. Thảo Dương: “Trẻ em nhiễm HIV/AIDS cần được đối xử bình 
đẳng”, Thời báo tài chính Việt Nam Online, 2014, http://thoibaotaichinh 
vietnam.vn/pages/thoI-su-chinh-tr1⁄2014-12-19/tre-em-nh1em-h1v- 
aids-can-duoc-do1-xu-binh-dang-16311.aspx. 


110 


định trách nhiệm pháp lý của cơ sở giáo dục trong trường 
hợp này bởi vì đó là cơ sở giáo dục tư nhân. Mặc dù quyền 
học tập của những trẻ em này rõ ràng đã bị vi phạm, 
nhưng họ không thể yêu cầu bảo vệ quyền này bởi vì Luật 
khiếu nại và Luật tố tụng hành chính không thể áp dụng 
trong trường hợp vi phạm được thực hiện bởi các chủ thể ở 
khu vực tư nhân. Do đó, trẻ em (hoặc những người giám 
hộ) không thể tìm kiếm sự bồi thường hay biện pháp khắc 
phục từ người đứng đầu cơ sở giáo dục hoặc cha mẹ của 
các học sinh khác. Qua đó, cho thấy việc xác định rõ trách 
nhiệm pháp lý của cá nhân liên quan đến kỳ thị và phân 
biệt đối xử vẫn chưa được giải quyết. 

Trong khi đó, trẻ em nhiễm HIV không có quyền ưu 
tiên về tăng cường tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn (ví dụ như trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật, 
trẻ em dân tộc thiểu số là những người không nói tiếng 
Việt hoặc trẻ em lang thang) được quy định bởi Thông tư 
số 39/2009/TT-BGDĐT, ngày 29/12/2009 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn. 

c) Quyền lao động 

Theo khoản 2 Điều 14 Luật phòng, chống nhiễm virút 
gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 
(HTV/ATIDS) năm 2006, người sử dụng lao động không được 
phép: chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc 
gây khó khăn trong quá trình làm việc của người lao động 


vì lý do người lao động nhiễm HTIV; ép buộc người lao động 


111 


còn đủ sức khỏe chuyển công việc mà họ đang đảm nhiệm 
vì lý do người lao động nhiễm HIV; từ chối nâng lương, đề 
bạt hoặc không bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của 
người lao động vì lý do người lao động nhiễm HIV; yêu cầu 
xét nghiệm HIV hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm HIV 
đối với người dự tuyển lao động, từ chối tuyển dụng vì lý 
do người dự tuyển lao động nhiễm HIV, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này. 

Nhằm đưa ra các biện pháp xử phạt áp dụng đối với 
hành vi phân biệt đối xử đối với những người nhiễm HIV 
liên quan đến tuyển dụng, khoản 2 Điều 21 Nghị định số 
176/2013/NĐ-CP quy định: “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng 
đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Từ chối tuyển dụng vì lý do người lao động nhiễm 
HIV hoặc nghi ngờ nhiễm HIV, trừ một số nghề phải xét 
nghiệm HIV trước khi tuyển dụng theo quy định của 
pháp luật; 

l;„] 

ø) Không bố trí công việc phù hợp với sức khỏe của 
người lao động nhiễm HIV theo quy định của pháp luật”. 

Khoản 3 Điều 21 Nghị định này quy định: “Phạt tiền 
từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi sau đây: 

a) Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc 
hoặc gây khó khăn trong quá trình làm việc của người lao 
động vì lý do nhiễm HIV; 


112 


b) Ép buộc người lao động còn đủ sức khỏe chuyển 
công việc mà họ đang đảm nhiệm vì lý do nhiễm HIV; 

c) Từ chối nâng lương, đề bạt hoặc không bảo đảm 
quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động vì lý do 
nhiễm HIV”; 

Trong khi đó, cũng tại Điều 21 Nghị định số 
176/2013/NĐ-CP, khoản 4 quy định một số biện pháp 
khắc phục hậu quả như: 

nhớ 

b) Buộc tiếp nhận người nhiễm HIV đối với hành vi 
quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 điều này; 

ri 

d) Buộc điều chuyển lại vị trí công tác đối với hành vi 
quy định tại điểm b khoản 3 Điều này”. 

Điều 28 Luật phòng, chống nhiễm virút gây ra hội 
chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 
năm 2006 quy định về xét nghiệm HIV bắt buộc trong các 
trường hợp sau: 

“1. Xét nghiệm HIV bắt buộc đối với trường hợp có 
trưng cầu giám định tư pháp hoặc quyết định của Cơ quan 
điều tra, Viện kiểm sát nhân dân hoặc Toà án nhân dân. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc xét nghiệm HIV 
bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết để chẩn đoán 
và điều trị cho người bệnh. 

3. Chính phủ quy định danh mục một số nghề phải xét 
nghiệm HIV trước khi tuyển dụng”. 


113 


Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 108/2007/NĐ-CP, ngày 
26/6/2007 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số 
điều của Luật phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng 
suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) đã đưa 
ra danh sách các ngành nghề phải xét nghiệm HIV trước 
khi tuyển dụng: thành viên tổ lái theo quy định tại Điều 72 
của Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2013, 2014); và nghề đặc biệt thuộc lĩnh 
vực an ninh, quốc phòng. 

Mặc dù đã có các quy định nêu trên nhưng người nhiễm 
HIV vẫn phải đối mặt với những khó khăn trong tìm kiếm 
hoặc giữ việc làm. Theo Khảo sát về Chỉ số kỳ thị năm 2014, 
những người mà chủ sử dụng lao động biết về tình trạng 
nhiễm HIV của họ có tỷ lệ mất việc cao (48,8%) hơn những 
người mà chủ sử dụng không biết (11%)'. 

Rất nhiều chủ sử dụng lao động sử dụng “sức khỏe tốt” 
như là một tiêu chuẩn để tuyển dụng, và họ có thể yêu cầu 
người nhiễm HIV nộp giấy khám sức khỏe để chứng minh 
họ có thể làm việc hoặc từ chối tuyển dụng họ bởi vì họ 


không thỏa mãn điều kiện tuyển dụng này”. 


1. Xem Viet Nam natlonal network of people living with HIV 
(VNP+): Stigma Index, 2014, p.13, http://www.stlgmaindex.orgí 
sItes/default/files/reports/VietNam%202015%20report%20 StIigma% 
20Index%20R2%20Report%20Eng.pdf. 

2. Xem Lan Hương: “Cần có chính sách hỗ trợ việc làm cho người 
nhiễm HIV, tạp chí Công lý, 2015, http:/congly.com.vn/xa-hoi/suc- 
khoe/ean-co-chinh-sach-ho-tro-viec-lam-cho-nguo1-nh1em-h1v- 
127152.htmI]. 


114 


Thêm vào đó, theo điểm b khoản 1 Điều 36 của Bộ 
luật lao động năm 2019, người sử dụng lao động có quyền 
chấm dứt hợp đồng lao động khi: “Người lao động bị ốm 
đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người 
làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn 
hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc 
theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 
12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng 
lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động 
xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng 
lao động chưa hồi phục”. 

Cuối cùng, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP, 
ngày 01/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính lĩnh vực lao động, bảo biểm xã hội, đưa người 
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
quy định mức phạt sau: “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 
10.000.000 đồng đối với hành vi phân biệt đối xử về giới 
tính, độ tuổi, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng 
hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật”. 

Mặc dù đã có nhiều quy định nhằm bảo đảm quyền lao 
động của người nhiễm HIV nhưng vẫn còn thiếu các điều 
khoản cụ thể để xác định hành vi phân biệt đối xử liên 
quan đến tuyển dụng, thu thập chứng cứ bởi vì chủ sử 
dụng lao động có thể đưa ra các lý do khác nhau không 
liên quan đến HIV để từ chối tuyển dụng người nhiễm 
HIV hoặc sa thải họ, ví dụ như lý do thiếu yêu cầu phù 


hợp với công việc hoặc do cắt giảm chung về nhân sự. 


115 


Ngoài ra, pháp luật còn thiếu một số quy định để bảo đảm 
người nhiễm HIV có thể tiếp cận cơ chế để bảo vệ quyền 
lao động của họ. 

d) Quyền được sống không bị kỳ thị và phân biệt đối xử 

Khoản 4 và khoản 5 Điều 2 Luật phòng, chống nhiễm 
virút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS) năm 2006 quy định về kỳ thị và phân 
biệt đối xử đối với người nhiễm HIV như sau: 

“Kỳ thị người nhiễm HIV là thái độ khinh thường hay 
thiếu tôn trọng người khác vì biết hoặc nghi ngờ người đó 
nhiễm HIV hoặc vì người đó có quan hệ gần gũi với người 
nhiễm HIV hoặc bị nghỉ ngờ nhiễm HTV” và “Phân biệt đối 
xử với người nhiễm HIV là hành vi xa lánh, từ chối, tách 
biệt, ngược đãi, phỉ báng, có thành kiến hoặc hạn chế 
quyền của người khác vì biết hoặc nghi ngờ người đó 
nhiễm HIV hoặc vì người đó có quan hệ gần gũi với người 
nhiễm HIV hoặc bị nghi ngờ nhiễm HIV”. 

Một số hành vi bị nghiêm cấm được quy định ở Điều 8 
Luật phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006, 
ví dụ như: 

4... 

3. Ky thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. 

4. Cha, mẹ bỏ rơi con chưa thành niên nhiễm HIV; 
người giám hộ bỏ rơi người được mình giám hộ nhiễm HIV. 

õ. Công khai tên, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm 
HIV hoặc tiết lộ cho người khác biết việc một người 


116 


nhiễm HIV khi chưa được sự đồng ý của người đó, trừ 
trường hợp quy định tại Điều 30 của Luật này. 

6. Đưa tin bịa đặt về nhiễm HIV đối với người không 
nhiễm HIV. 

Fe] 

9. Từ chối khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh vì 
biết hoặc nghi ngờ người đó nhiễm HIV. 

10. Từ chối mai táng, hỏa táng người chết vì lý do liên 
quan đến HIV/AIDS”. 

Bên cạnh các quy định đã được đề cập về tiết lộ tình 
trạng nhiễm HIV, giáo dục và tuyển dụng, Nghị định số 
176/2013/NĐ-CP quy định các biện pháp xử phạt đối 
với hành vi phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV 
(Điều 91): 

“l. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 
300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

[...] 

e) Cần trở tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở 
bảo trợ xã hội vì lý do nhiễm HIV; 

d) Từ chối mai táng, hỏa táng người chết vì lý do liên 
quan đến HIV/AIDS. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với một trong các hành vi sau đây: 

In 

e) Từ chối tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở 
bảo trợ xã hội vì lý do nhiễm HIV; 


117 


d) Cha, mẹ bỏ rơi con chưa thành niên nhiễm HIV; 
người giám hộ bỏ rơi người được giám hộ nhiễm HIV; 

là | 

e) Phân biệt đối xử trong chăm sóc, điều trị người 
nhiễm HIV; 

l.I 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc tiếp nhận, thực hiện việc mai táng, hỏa táng 
đối với thi hài, hài cốt của người nhiễm HIV đối với hành 
vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này; 

b) Buộc tiếp nhận người nhiễm HIV đối với hành vi 
quy định tại các điểm a, b, e và d khoản 2 Điều này; 

e) Buộc xin lỗi trực tiếp người bị phân biệt đối xử đối 
với hành vi quy định tại điểm e khoản 2 Điều này:”. 

Mặc dù đã có những quy định kể trên nhưng việc thực 
thi pháp luật trong lĩnh vực này vẫn còn rất yếu. Nguyên 
nhân một phần là do cơ chế bảo vệ quyền của người nhiễm 
HIV thông qua giải quyết tranh chấp hành chính chỉ áp 
dụng cho khu vực công. Do đó, khi các vi phạm xảy ra 
trong khu vực tư nhân, người nhiễm HIV không thể tìm 
kiếm biện pháp bảo vệ pháp lý hoặc khiếu nại để bảo vệ 
quyền thông qua cơ chế này. Việc yêu cầu bồi thường liên 
quan đến vi phạm của các tổ chức tư nhân thông qua tòa 
dân sự cũng bị thách thức do khó khăn trong việc xác định 
các thiệt hại gây ra do kỳ thị, phân biệt đối xử và các vi 
phạm khác về quyền của người nhiễm HIV. 

Kỳ thị và phân biệt đối xử với người sống chung với 
HIV vẫn còn phổ biến trong các trường học, nơi làm việc, 


118 


nơi công cộng, các trung tâm y tế, cộng đồng và thậm chí 
cả gia đình dưới nhiều hình thức như: tin đồn, lăng mạ 
bằng lời nói, quấy rối và đe dọa, loại trừ tham gia vào các 
hoạt động xã hội, tôn giáo và gia đình, bạo lực tình dục; và 
quấy rối về thể chất!. Tuy nhiên, pháp luật không thể bảo 
vệ quyền của người nhiễm HIV đối với tất cả các dạng của 
kỳ thị và phân biệt đối xử cũng như rất khó để quy định 
hoặc áp dụng chế tài đối với tất cả các hành vi ví dụ như 
hành vi từ chối mua hàng của người nhiễm HIV hoặc từ 
chối chia sẻ thức ăn, dùng chung bát đĩa hay nơi ở với 
người nhiễm HIV. Điều đáng quan ngại là các hành vi kỳ 
thị và phân biệt đối xử vẫn xảy ra trong thực tế. Theo như 
Khảo sát về Chỉ số kỳ thị và các báo cáo khác, năm 2008 ở 
Cái Khê, có 48% người được hỏi cho biết rằng họ sẽ không 
mua thức ăn từ người bán nếu có người thân trong gia 
đình nhiễm HIV?. Trong năm 2014, chỉ có 30% phụ nữ từ 
độ tuổi từ 15 đến 49 nghĩ rằng giáo viên nữ nhiễm HIV 
nên được phép dạy học và sẽ mua rau từ những chủ cửa 
hàng hoặc nhân viên bán hàng nhiễm HIV; đồng thời họ 
sẽ không muốn giữ bí mật nếu như thành viên trong gia 


1. Viet Nam natlonal network of people livinng with HIV 
(VNP+): Stigma Index, Ibid. 

2.L. Nyllade, KT. Hong, N.V. Anh, J. Ogden, A. Jain, A. Stangl, 
⁄. Douglas, N. Tao, K. Ashburn: Communitles Confront HHIV 
Stigma 1n Viet Nam: Participatory Interventlons Reduce HIV 
SHgma 1n Two Provinces, 2008, Washington, D.C. Internation 
Center san Research on Women, Hanoi: Institute for soclal 
Development Studies. 


119 


đình nhiễm HIV và sẽ không muốn chăm sóc cho thành 
viên gia đình bị ốm vì HIV hoặc ATDS'. 

Mức độ kỳ thị và phân biệt đối xử, đặc biệt là các hành 
vi phân biệt đối xử rất khó để xác định hay đánh giá, và 
cũng rất khó để có được các chứng cứ về các hành vi này. 
Như đã phân tích ở trên, trong trường hợp từ chối tuyển 
dụng người nhiễm HIV, chủ sử dụng lao động có thể viện 
dẫn các lý do khác nhau để từ chối, và khiến cho việc 
chứng minh bị phân biệt đối xử rất khó khăn. Các quy 
định hiện hành về kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người 
nhiễm HIV còn chung chung và chưa toàn diện (hoặc chưa 
cụ thể), do đó hạn chế người nhiễm HIV trong việc tìm 
kiếm biện pháp bồi thường trên một cơ sở vững chắc. Bên 
cạnh đó, thiếu các quy định về các hành vi vi phạm hành 
chính hay tội phạm mà có thể áp dụng đối với tất cả các vụ 
việc liên quan đến kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người 
nhiễm HIV (không chỉ liên quan đến lĩnh vực y tế). 

đ) Quyền được trợ giúp pháp lý 

Theo điểm h khoản 7 Điều 7 Luật trợ giúp pháp lý 
năm 2017, người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính là 
một trong những đối tượng được trợ giúp pháp lý. Căn cứ 
quy định này, người nhiễm HIV chỉ có thể tiếp cận dịch vụ 
trợ giúp pháp lý của Nhà nước nếu họ chứng minh được 


1. General statistlcs Office Viet Nam: Monitoring the situation 
oŸ children and women: Viet Nam multiple Indicator cluster 
survey, 2014. 


120 


mình thuộc diện có khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, cho 
dù có đủ điều kiện để được trợ giúp pháp lý theo diện 
“người nghèo” hoặc “người tàn tật không có nơi nương 
tựa”, người nhiễm HIV thường không tìm kiếm các dịch vụ 
trợ giúp pháp lý bởi vì một số lý do sau': 

- Thủ tục phức tạp: Để được trợ giúp pháp lý, người 
nhiễm HIV phải chứng minh là người được trợ giúp 
pháp lý theo điểm b khoản 1 Điều 29 Luật trợ giúp pháp 
lý năm 2017. Các giấy tờ này có thể bao gồm chứng 
minh thư nhân dân hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo, 
hoặc các giấy tờ khác. Tuy nhiên, trong nhiều trường 
hợp, người nhiễm HIV rất khó để có được hay cung cấp 
các loại giấy tờ: họ có thể sống xa nơi mà họ đăng ký 
thường trú (ví dụ ở quê của họ); họ có thể không có 
bất kỳ tài liệu nào (ví dụ, nếu như là trẻ em bị bỏ rơi); 
họ có thể không có bất cứ bằng chứng tài liệu nào để 
chứng minh họ sống không có “nơi nương tựa”; hoặc 
họ không thể có được sự hỗ trợ toàn diện từ gia đình 
trong việc chuẩn bị các tài liệu cần thiết. Điều này có 


nghĩa là việc nộp yêu cầu trợ giúp pháp lý không được 


1. Thùy Chi: “Nhu cầu trợ giúp pháp lý của người nhiễm HIV'”, 
tạp chí Tiếng Chuông, 2016, http:/tlengchuong.vn/ Trao-doi-gop-y/ 
Nhu-cau-tro-giup-phap-ly-eua-nguo1-nhiem-HTV/16992.vgp. 

2. Trịnh Quang Chiến “Nghiên cứu vận động chính sách và 
pháp luật cho người nhiễm HIV”, http:/trogiupphaply.com.vn/ 
deta1l.aspx?lang=1&id_tin=91&1d_m=16#.VzDCfuQy7wŸ. 


121 


hoàn thành hoặc bị trì hoãn và từ chối bởi cấp có thẩm 
quyền'. Những trở ngại này khiến người nhiễm HIV 
không muốn hoặc không thể cung cấp các tài liệu chứng 
minh này”. 

- Thiếu kiến thức, tự tin, nguồn lực và sợ bị tiết lộ 
thông tin: Người nhiễm HIV ở Việt Nam có ít kiến thức 
pháp luật và kiến thức về các quyền của họ. Các nghiên 
cứu được thực hiện bởi Trung tâm Tư vấn pháp luật và 
chính sách về y tế và HIV/AIDS đã chỉ ra rằng phần lớn 
người nhiễm HIV không biết hoặc chưa bao giờ nghe về 
Luật phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); 66,7% 
chưa bao giờ đọc Luật hoặc được cung cấp thông tin về 
Luật; và 75,9% chưa bao giờ tiếp cận dịch vụ tư vấn 
pháp lý hoặc trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền của 
mình”. Trong năm 2014, 68,6% người được hỏi trong 
Khảo sát về Chỉ số kỳ thị cho biết đã nghe nói về Luật 
phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) nhưng chỉ có 


1.N.H. Quang & Assoclates and CHP.: Legal serv1ces for people 
living with HIV and key populations: Án assessment oŸ the current 
sItuation and recommendation for the future, 2012. 

2. UNAIDS and Viet Nam Lawyers Assoclatlon: Workshop on 
accoss to JustIce for people living with HTV, 2016. 

3. Xem Thùy Chi: “Nhu cầu trợ giúp pháp lý của người nhiễm 
HIV'”, T1đd. 


122 


43,4% trong số họ đọc hay thảo luận về nó!. Việc thiếu 
kiến thức pháp luật khiến người nhiễm HIV không thể 
nhận biết về những vi phạm quyền của mình cũng như 
khiến họ không biết có cơ chế sẵn có nào để bảo vệ quyền 
của họ. Trong năm 2014, theo Khảo sát về chỉ số kỳ thị có 
6% những người được hỏi đã trình báo về quyền của mình 
bị vi phạm và tìm kiếm biện pháp khắc phục hay đền bù, 
đối với những trường hợp còn lại, lý do chung nhất là họ 
đã được khuyên không tìm kiếm (26,9% trong số họ không 
tìm kiếm biện pháp bảo vệ pháp lý) hoặc họ không có hoặc 
có rất ít niềm tin vào kết quả giải quyết sẽ thành công 
(24,1%)”. Những người khác đã được khuyên không nên 
làm như vậy hay không có đủ nguồn lực tài chính hoặc 
quá sợ hãi hoặc lo lắng khi thực hiện bất kỳ hành động 
nào”. Rất nhiều người nhiễm HIV cũng sợ rằng tình trạng 
nhiễm HIV của họ sẽ bị phát tán công khai, và do đó họ 
lưỡng lự khi tìm các biện pháp bảo vệ pháp lý trong 
trường hợp thông tin bị tiết lột. 

Do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, 
người nhiễm HIV có thể sợ tình trạng nhiễm HIV của 
mình bị tiết lộ. Điều này khiến cho người nhiễm HIV có 
thể lưỡng lự khi đến các cơ quan trợ giúp pháp lý nơi mà 


1, 2, 3. Viet Nam national networt of people living with HIV 
(VNP+): Stigma Index, Tbid. 
4. Thùy Chi: “Nhu cầu trợ giúp pháp lý của người nhiễm HIV”, Tĩdd. 


128 


họ được yêu cầu tiết lộ về tình trạng của họ và thậm chí 
cung cấp bằng chứng về tình trạng nhiễm HIV của mình!. 
Thay vào đó, người nhiễm HTIV thường tìm đến các tổ chức 
phi chính phủ để được trợ giúp pháp lý, ví dụ như Trung 
tâm tư vấn pháp luật và chính sách về y tế và HIV/AIDS 
nơi mà đội ngũ nhân viên không chỉ có kiến thức pháp 
luật và còn có kiến thức chung về HIV và quyền của 
người nhiễm HIV và cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý 
miễn phí. Từ năm 2007 đến năm 2013, trung tâm này đã 
nhận được 13.450 vụ yêu cầu được trợ giúp pháp lý và tư 
vấn?. Tuy nhiên, những trung tâm này còn thiếu nguồn 
lực tài chính và nhân lực, và có số lượng hạn chế do đó 
người nhiễm HIV ở 63 tỉnh, thành phố không thể dễ dàng 
tiếp cận đến các dịch vụ trợ giúp pháp lý của các trung 


tâm này. 


2. Các thiết chế và cơ chế để bảo vệ quyền của 
người nhiễm HIV 

Tiếp cận công lý yêu cầu phải có một thiết chế 
mạnh và hiệu quả để giải quyết tranh chấp. Các biện 


pháp bảo vệ pháp lý là cần thiết nhưng nếu không có 


1.N.H. Quang & Assoclates and CHP.: Legal serv1ces for people 
living with HIV and key populations: Án assessment of the current 
sItuation and recommendation for the future, Ibid. 

2. Trinh Thị Le Tram: Report of the Centre for Consulting on 
Taw and Pohey In Health and HIV/AIDS in Ha Noi, 2013. 


124 


các thiết chế và cơ chế để thực thi hiệu quả các biện 
pháp bảo vệ này hoặc chống lại các vi phạm pháp luật 
về phân biệt đối xử thì người nhiễm HIV sẽ tiếp tục 
phải đối mặt với phân biệt đối xử. 

Theo khoản 1 Điều 30 Hiến pháp năm 2013: “Mọi 
người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân”. 

Cơ chế hiện nay cho phép người nhiễm HIV tìm kiếm 
các biện pháp pháp lý bảo vệ chính thức thông qua khiếu 
kiện hành chính hoặc tòa dân sự. Tuy nhiên, một số lượng 
lớn các vụ tranh chấp được giải quyết thông qua hòa giải và 
thương lượng hơn là thông qua thủ tục tố tụng chính thức 
của tòa án!. Thực tế, người nhiễm HIV không tìm kiếm biện 
pháp bảo vệ thông qua tòa án bởi vì hệ thống chưa được xây 
dựng để bảo vệ hiệu quả quyền của người nhiễm HIV ở Việt 
Nam. Cơ chế pháp lý có một số vấn đề sau: 

- Tranh chấp hành chính được giải quyết bỏi cơ quan 
hành chính hay tòa án hành chính. 

Theo Luật khiếu nại năm 2011 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2013) và Bộ luật tố tụng hành chính năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2019), các quyết định hành chính hoặc 
hành vi hành chính phải được ban hành hoặc thực hiện 


1.N.H. Quang & Assoclates and CHP.: Legal servIces for people 
lving with HIV and key populatlons: Án assessment of the current 
sItuation and recommendation for the future, Ibid. 


125 


bởi cơ quan nhà nước (hoặc cơ quan hành chính nhà nước) 
và người có thẩm quyền trong các cơ quan nhà nước. Điều 
này có nghĩa là giải quyết các vi phạm về quyền của người 
nhiễm HIV thông qua thủ tục giải quyết khiếu nại hành 
chính chỉ có thể áp dụng đối với các vi phạm được thực 
hiện ở trong khu vực công bởi các quyết định hành chính 
hoặc hành vi hành chính, và do đó sẽ không giải quyết đối 
với các vi phạm được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân 
(khu vực tư). 

- Tranh chấp dân sự: 

Hiến pháp năm 2013 đã quy định một chương riêng về 
quyền con người và quyền công dân, theo đó, Bộ luật tố 
tụng hình sự được sửa đổi và thông qua năm 2015 có hiệu 
lực vào ngày 01/7/2016 đã bảo đảm quyền được tiếp cận 
các biện pháp bảo vệ thông qua tòa án dân sự như sau: 

“Cơ quan, tổ chức, cá nhân do Bộ luật này quy định có 
quyền khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân 
sự tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ 
công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ 
lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của mình 
hoặc của người khác” (Điều 4, khoản 1, điểm a). 

Khoản 2 Điều 4 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2019) quy định: 

“Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự 
vì lý do chưa có điều luật để áp dụng”. 

Quy định này đã bảo đảm cho người nhiễm HIV có 


» ^ À ˆ VÀ ⁄ ^ » ^ h 
thể yêu cầu khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền con 


126 


người và quyền dân sự. Đây là một điểm tiến bộ đáng kể 
so với Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2011). Tuy nhiên, người nhiễm HIV có thể vẫn gặp 
phải khó khăn trong việc khởi kiện vụ án dân sự khi họ 
có nghĩa vụ phải chứng minh tức là thu thập bằng chứng 
và chứng cứ. Điều 6 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 
(sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định về nghĩa vụ cung 
cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự: “Đương 
sự có quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp 
chứng cứ cho Tòa án và chứng minh cho yêu cầu của mình 
là có căn cứ và hợp pháp”. Do đó, người nhiễm HIV có thể 
gặp khó khăn trong quá trình thu thập chứng cứ bởi vì họ 
có thể thiếu kiến thức pháp luật và những bằng chứng 
thường là rất phức tạp và khó để chứng minh đặc biệt là 
khi liên quan đến kỳ thị và phân biệt đối xử. Ví dụ, người 
nhiễm HIV có thể tìm kiếm các biện pháp bảo vệ pháp lý 
khi quyền riêng tư liên quan đến HTIV bị vi phạm theo cả 
Điều 8 Luật phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng 
suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006 
và Điều 38 Bộ luật dân sự năm 2015. Tuy nhiên, trong 
trường hợp cộng đồng dân cư đã biết được thông tin về 
nhiễm HTIV do tin đồn thì liệu rằng có thể xác định thông 
tin nhiễm HIV còn là thông tin bí mật của cá nhân hay 
gia đình nữa hay không mặc dù người nhiễm HIV có thể 
yêu cầu bảo vệ theo các quy định này. Hơn nữa, việc xác 
định thiệt hại trong trường hợp bị tiết lộ thông tin liên 
quan đến HIV của một người cũng rất khó khăn. 


127 


Ngoài ra, mặc dù khung pháp luật bảo vệ quyền của 
người nhiễm HIV đã được ban hành nhưng có rất nhiều vụ 
việc không thể yêu cầu giải quyết tranh chấp hành chính 
do cơ chế giải quyết tranh chấp hành chính chỉ áp dụng 
đối với các vi phạm được thực hiện bởi khu vực công chứ 
không áp dụng đối với khu vực tư nhân. 

- Thiếu một cơ chế độc lập hiệu quả để bảo vệ quyền 
của người nhiễm HIV: Không giống như các quốc gia khác, 
Việt Nam không có bất kỳ một cơ quan độc lập nào chịu 
trách nhiệm về bảo vệ nhân quyền. Việt Nam không có cơ 
quan nào như Ủy ban Nhân quyền quốc gia, Cơ quan 
Thanh tra hay Tòa án Hiến pháp độc lập bảo vệ về quyền 
con người. Thay vào đó, có rất nhiều cơ quan có trách 
nhiệm tham gia bảo vệ quyền của người nhiễm HIV do sự 
không phân định rõ ràng chức năng của các cơ quan này. 
Ví dụ khi một trẻ em bị từ chối nhập học ở một trường 
mầm non, có nhiều cơ quan có trách nhiệm bảo vệ quyền 
và lợi ích của em đó. Ở trung ương các cơ quan có trách 
nhiệm bao gồm: Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) 
và Vụ Giáo dục mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo); ở cấp 
tỉnh là: Sở Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm phòng, 
chống HIV/AIDS; ở cấp quận, huyện là: Ủy ban nhân dân 
quận, huyện, Phòng Giáo dục và Trung tâm bảo vệ và 
chăm sóc trẻ em; ở cấp xã là Ủy ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn, Ban giáo dục mầm non và các tổ chức khác có 
liên quan. Sự thiếu rõ ràng trong việc phân định trách 


nhiệm đồng nghĩa với việc người nhiễm HIV sẽ phải đối 


128 


mặt với khó khăn trong việc xác định tiếp cận cơ quan nào 


» ^ hŠ 
để bảo vệ quyền của họ. 


IV- MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 


Kỳ thị và phân biệt đối xử là những rào cản chính đối 
với Việt Nam trong phòng, chống HIV. Kỳ thị và phân biệt 
đối xử hạn chế người nhiễm HIV trong việc thực hiện 
quyền và hòa nhập xã hội một cách toàn diện; đồng thời, 
khiến người nhiễm HIV phải đối mặt thêm những khó 
khăn trong quá trình tiếp cận các biện pháp khắc phục 
khi quyền của họ bị vi phạm. 

Mặc dù Việt Nam đã có một số văn bản pháp luật và 
các cơ chế khác bảo vệ quyền của người nhiễm HIV nhưng 
khung pháp luật hiện hành chưa bảo vệ đầy đủ quyền của 
người nhiễm HIV cũng như không bảo đảm cho họ tiếp 
cận các biện pháp khắc phục một cách đầy đủ khi họ bị kỳ 
thị, phân biệt đối xử và khi quyền của họ bị vi phạm. 

Lý do đầu tiên khiến người nhiễm HIV khó tiếp cận 
công lý là do thiếu một khung pháp luật toàn diện về 
quyền của người nhiễm HIV. Luật phòng, chống nhiễm 
virút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS) năm 2006 thiếu các quy định về quyền 
không bị bạo lực và quyền của thanh niên (như đã được đề 
cập trong Hướng dẫn quốc tế về quyền con người), cũng 
như không có các quy định toàn diện và rõ ràng về các loại 
và hành vi kỳ thị và phân biệt đối xử. Lý do thứ hai nằm ở 
việc thiếu cơ chế và thiết chế hiệu quả để bảo vệ quyền 


129 


của người nhiễm HIV. Giải quyết tranh chấp hành 
chính và tòa án dân sự là các kênh chính để xử lý các vi 
phạm về quyền của người nhiễm HIV nhưng không thể 
áp dụng cho tất cả các vụ việc (bao gồm các vụ việc liên 
quan đến khu vực tư nhân). Ngoài ra, người nhiễm HIV 
thiếu niềm tin vào hệ thống tư pháp chính thức, do đó 
các biện pháp như hòa giải và thương lượng được sử 
dụng chủ yếu. Thủ tục phức tạp và nghĩa vụ chứng 
minh chứng cứ cũng là những trở ngại chính cho việc 
tìm kiếm các biện pháp khắc phục pháp lý. Cuối cùng, 
các chuyên gia pháp lý, các cán bộ thực thi pháp luật và 
chính bản thân người nhiễm HIV thiếu năng lực và kiến 
thức về HIV. 

Để tăng cường tiếp cận công lý cho người nhiễm HIV 
ở Việt Nam các quy định pháp luật hiện hành cần phải 
được cải cách và xây dựng một cơ chế và thiết chế hiệu 
quả để bảo vệ quyền của người nhiễm HIV và cho phép 
họ tìm kiếm công lý mà không có bất kỳ quan ngại hay 
sợ hãi nào. Những cải cách này sẽ cần phải có sự tham 
gia của người nhiễm HIV, của các tổ chức mạng lưới của 
họ và các tổ chức xã hội. 

Thứ nhất, cần đánh giá và sửa đổi Luật phòng, chống 
nhiễm virút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006. 

Luật phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006 


cần phải được đánh giá và sửa đổi để bảo đảm xóa bỏ kỳ 


1350 


thị và phân biệt đối xử thông qua quy định các hành vi bị 
ngăn cấm một cách rõ ràng và trách nhiệm pháp lý trong 
trường hợp vi phạm. Trước hết, để phù hợp với Hướng dẫn 
quốc tế về HIV/AIDS và Quyền con người, Luật phòng, 
chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch 
mắc phải ở người (HIV/AIDS) phải quy định quyền được 
bảo vệ không bị bạo lực. Vấn đề bảo vệ không bị bạo lực 
liên quan đến quyền lợi của những người nhiễm HIV 
nhưng hiện nay đang được quy định ở các văn bản pháp 
luật không liên quan đến HIV. Do đó nó cần phải được 
quy định như một phần của khung pháp luật toàn diện về 
HIV. Bên cạnh đó, quyền của thanh thiếu niên được bảo 
mật quyền được đồng ý kiểm tra và quyền điều trị không 
phụ thuộc vào cha mẹ của họ cần phải được quy định 
trong Luật phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng 
suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HTV/AIDS)!. Không 
chỉ có vậy, Luật phòng, chống nhiễm virút gây ra hội 
chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 
phải ngăn cấm cụ thể các hành vi phân biệt đối xử liên 
quan đến HIV ở cả khu vực công và tư và các biện pháp 
xử lý cần phải được bảo đảm rằng các vi phạm trong khu 


vực tư cũng có thể được giải quyết theo quy định của 


1. Xem John Godwin: Legal protectons against HIV-related 
human rights violatons: Experiences and lessons learned from 
natlonal HTIV laws In Asia and the Pacrfc, Tbid. 


151 


pháp luật. Ngoài ra, bảo vệ khỏi phân biệt đối xử nên 
được mở rộng không chỉ đối với người nhiễm HIV mà nên 
bao gồm cả các thành viên gia đình và những người chăm 
sóc, người bị cho là nhiễm HIV (bất kể là họ có nhiễm HIV 
hay không) và người bị yêu cầu xét nghiệm HIV'. Cuối 
cùng, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ hỗ trợ pháp lý khác 
cũng như các dịch vụ hỗ trợ khác cần phải được quy định 
trong Luật phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng 
suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 

Thứ hai, cần ban hành pháp luật bảo vệ người nhiễm 
HIV một cách toàn diện. 

Việc quy định các vi phạm hành chính, các hành vi 
phạm tội và các biện pháp chế tài cho các hành vi liên 
quan đến HIV là việc cần thiết. Chính vì vậy, Chính phủ 
nên ban hành các văn bản pháp lý để bảo vệ người nhiễm 
HIV một cách toàn diện như nghị định về xử lý kỳ thị và 
phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV. Nghị định này 
phải bao gồm tất cả các lĩnh vực ảnh hưởng đến đời sống 
của người nhiễm HIV như: giáo dục, lao động, điều trị, 
chăm sóc và hỗ trợ; và hòa nhập xã hội (bao gồm cả kỳ thị 
và phân biệt đối xử trong gia đình và cộng đồng). Nghị 


định này cũng cần quy định các biện pháp khắc phục hậu 


1. Xem ¿John Godwmm: Legal protectlons against HTV-related 
human rights violations: Experlences and lessons learned from 
natlonal HIV laws In Asia and the Pacrfc, Ibid. 


132 


quả, bảo đảm đền bù một cách hợp lý và cơ chế khắc phục 
cho người nhiễm HIV. 

Các quy định và văn bản pháp luật có liên quan đến xử 
lý vi phạm hành chính, như Nghị định số 176/2013/NĐ-CP 
và Nghị định số 28/2015/NĐ-CP cũng cần phải được sửa 
đổi vì các quy định hiện nay chưa toàn diện để có thể bảo 
đảm hòa nhập xã hội của người nhiễm HIV và xóa bỏ kỳ 
thị và phân biệt đối xử đối với họ. 

Thứ ba, tăng cường trợ giúp pháp lý theo quy định của 
pháp luật. 

Pháp luật cần quy định quyền được trợ giúp pháp lý 
để góp phần giảm kỳ thị và phân biệt đối xử và bảo đảm 
rằng người nhiễm HIV sẽ không tiếp tục e ngại khi tiếp 
cận dịch vụ trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên, để thực hiện quy 
định này được thực thi trên thực tế, cần phải bảo đảm 
rằng người nhiễm HIV có thể tiếp cận dịch vụ trợ giúp 
pháp lý mà không phải chứng minh điều kiện được trợ 
giúp pháp lý. Quy định này là hoàn toàn không cần thiết 
bởi không ai muốn lợi dụng lý do nhiễm HIV để yêu cầu 
được trợ giúp pháp lý vì sợ bị kỳ thị và phân biệt đối xử. 
Nói cách khác, nếu người nhiễm HIV được trao quyền 
được trợ giúp pháp lý để bảo vệ pháp lý liên quan đến 
HIV, quyền này sẽ không bị lạm dụng bởi bất kỳ cá nhân 
không nhiễm HIV. Nếu như trong trường hợp vụ việc khởi 
kiện ra tòa án và cần phải có bằng chứng chứng minh về 
tình trạng nhiễm HIV, nhân viên trợ giúp pháp lý có thể 
có được các bằng chứng đó, do đó không nên yêu cầu người 


133 


nhiễm HIV chứng minh về điều kiện để được trợ giúp 
pháp lý. 

Thứ tư, cần thiết lập một thiết chế hiệu quả để tiếp 
nhận và xử lý các vi phạm về quyền của người nhiễm HIV. 

Tiếp cận công lý cho người nhiễm HTIV đòi hỏi phải có các 
thiết chế mạnh để xử lý các vi phạm về quyền của họ. Người 
nhiễm HIV phải có quyền yêu cầu pháp luật bảo vệ thông 
qua các cơ chế và thiết chế khác nhau, ví dụ như các biện 
pháp khắc phục cần được thực hiện thông qua các kênh 
hành chính, dân sự và hình sự. Chính vì vậy, một cơ chế để 
bảo đảm người nhiễm HIV có thể tìm kiếm biện pháp khắc 
phục đối với các vi phạm về quyền của họ được thực hiện bởi 
các tổ chức, cá nhân ở khu vực công và tư là việc cần thiết. 
Một ban về quyền con người trực thuộc Bộ Tư pháp có thể 
được thành lập để bảo đảm cơ chế này. 

Thứ năm, cần xây dựng hệ thống báo cáo để khuyến 
khích người nhiễm HIV tìm kiếm biện pháp khắc phục. 

Việc xây dựng một hệ thống báo cáo đáng tin cậy và 
bảo mật là cần thiết để khuyến khích người nhiễm HIV 
báo cáo về việc vi phạm quyền của mình. Hệ thống báo cáo 
trực tuyến được quản lý bởi mạng lưới của người nhiễm 
HIV sẽ cho phép họ báo cáo vụ việc về kỳ thị và phân biệt 
đối xử mà không sợ bị tiết lộ thông tin về tình trạng 
nhiễm HIV hoặc phải giao tiếp với các cán bộ, công chức. 
Hệ thống báo cáo này cũng cho phép họ báo cáo các vụ việc 
kể cả trong trường hợp họ sống ở vùng xa xôi hẻo lánh hay 


khu vực miền núi, đặc biệt là khi họ có thể báo cáo thông 


134 


qua nhóm đồng đẳng hoặc mạng lưới của người nhiễm 
HIV hoặc các nhóm dễ bị tổn thương. 

Thứ sáu, xây dựng cơ chế chuyển tuyến hiệu quả. 

Khung pháp lý bảo vệ và thiết chế sẽ không đủ để bảo 
đảm tiếp cận công lý cho người nhiễm HIV. Vì vậy, các cơ 
chế được bổ sung phải cùng tồn tại để liên kết các dịch vụ 
pháp lý tới những người mà họ cần các dịch vụ đó. Mạng 
lưới hiện nay giữa các tổ chức trợ giúp pháp lý, các trung 
tâm điều trị HIV và các tổ chức chính trị, xã hội (ví dụ 
như Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh), các trung tâm bảo trợ xã hội và 
Mạng lưới của người nhiễm HIV ở Việt Nam (VNP+) cần 
phải được tăng cường và cần phải thiết lập ở những nơi 
mà chưa có mạng lưới để giúp người nhiễm HIV tìm kiếm 
biện pháp bảo vệ mà không sợ bị kỳ thị và phân biệt đối 
xử và có thể hỗ trợ họ một cách toàn diện. VNP+ và các 
mạng lưới khác của người nhiễm HIV đóng vai trò quan 
trọng trong việc nâng cao nhận thức về quyền của họ, tạo 
cơ hội cho họ để khiếu nại và hỗ trợ họ khi những quyền 
này bị vi phạm (bao gồm cả việc giới thiệu họ đến các dịch 
vụ trợ giúp pháp lý). Các tổ chức này cũng có thể thực 
hiện các dịch vụ hỗ trợ khác như tư vấn đồng đẳng và hỗ 
trợ tâm lý. Thành viên của VNP+ nên được đào tạo và làm 
nhân viên thường trực để bảo đảm họ có thể cung cấp các 
hỗ trợ ban đầu cho người nhiễm HIV và giới thiệu họ đến 
các trung tâm trợ giúp pháp lý khi cần thiết. Việc bảo đảm 
sự phát triển bền vững của những mạng lưới này, khả 


135 


năng huy động và quản lý hiệu quả nguồn tài chính là cần 
thiết để duy trì các hoạt động này và chính quyển địa 
phương cần phải cân nhắc trong việc hỗ trợ nguồn tài 


chính cho các tổ chức. 


136 


Chương SŠ 


PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC, 
CAN THIỆP GIẢM HẠI VÀ HỖ TRỢ 
PHỤC HÔI CHO NGƯỜI BÁN DÂM 


I- GIỚI THIỆU CHUNG 


Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Việt Nam 
có khoảng 161.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm với 
số lượng lớn người lao động làm việc và đối diện với các 
nguy cơ cao bị vi phạm quyền của người lao động. 

Hoạt động mại dâm ở Việt Nam được coi là bất hợp 
pháp do đó người bán dâm phải đối diện với những nguy 
cơ cao bị bạo lực, bị xâm hại về quyền và thực tiễn cho 
thấy họ thường không tìm kiếm các biện pháp pháp lý bảo 
vệ chính thức. Bên cạnh việc áp dụng các chế tài xử lý vi 
phạm đối với người bán dâm, Việt Nam cần phải có các 
chính sách, pháp luật và các chương trình hỗ trợ cho người 
bán dâm. Việc hỗ trợ người bán dâm không chỉ góp phần 
giảm sự gia tăng của các dịch bệnh xã hội, lây nhiễm HIV, 
mà còn bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ 
xã hội của người bán dâm tạo cơ hội cho họ thay đổi cuộc 
sống, hòa nhập cộng đồng bền vững. 


137 


Người bán dâm là nhóm có nguy cơ cao mắc HIV/AIDS 
và các bệnh lây truyền qua đường tình dục và chính nhóm 
đối tượng này có nguy cơ làm lây lan các bệnh ra cộng 
đồng. Tỷ lệ người bán dâm nhiễm HTV là từ 2,6 đến 4,5% 
và tỷ lệ nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục 
là từ 2 đến 10%!. Tuy nhiên, người bán dâm thường khó 
tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ (dịch vụ chăm sóc y tế, dịch vụ 
trợ giúp pháp lý), các chương trình can thiệp hỗ trợ hòa 
nhập cộng đồng. Thực tiễn cho thấy, Pháp lệnh phòng, 
chống mại dâm năm 2003 sau 17 năm thực hiện đã bộc lộ 
nhiều hạn chế, bất cập ví dụ như thiếu các quy định về các 
biện pháp can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực giới 
đối với người bán dâm. 

Trong những năm qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều 
chương trình có liên quan đến phòng, chống mại dâm, can 
thiệp giảm hại và hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng 
đồng. Tuy nhiên, với tình hình gia tăng tỷ lệ người bán 
dâm, gia tăng số lượng các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy 
cảm, việc đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành và 
thực tiễn thi hành các hoạt động, chương trình có liên 
quan đến phòng, chống mại dâm, can thiệp giảm hại và hỗ 
trợ hòa nhập cộng đồng và đề xuất các giải pháp hoàn 


thiện chính sách, pháp luật sẽ có ý nghĩa quan trọng trong 


1. Theo Báo cáo giám sát trọng điểm của Cục Phòng, chống 
HIV/AIDS và Viện Da liễu Trung ương. 


138 


việc bảo vệ quyền của người bán dâm, hỗ trợ họ hòa nhập 
cộng đồng, góp phần thay đổi quan niệm, xóa bỏ định kiến 


về người bán dâm. 


II- THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 
VỀ PHÒNG NGỪA, CAN THIỆP GIẢM HẠI 
VÀ HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO NGƯỜI BÁN DÂM 


1. Chính sách, pháp luật về phòng ngừa và ứng 
phó với bạo lực đối với người bán dâm 

Khung pháp luật hiện hành chưa có những quy định 
riêng, cụ thể để phòng ngừa và ứng phó với các hành vi 
bạo lực đối với người bán dâm. Thực tế cho thấy, người 
bán dâm là nhóm đối tượng có nguy cơ bị bạo lực cao, đặc 
biệt là bạo lực tình dục. Tuy nhiên, người bán dâm khó có 
thể yêu cầu pháp luật bảo vệ đối với các hành vi bạo lực 
tình dục, bởi vì các lý do sau: 

Thứ nhất, hành vi bạo lực tình dục được quy định 
trong Luật phòng, chống bạo lực gia đình nhưng người 
bán dâm không là đối tượng được áp dụng theo Luật này, 
bởi vì khoản 2 Điều 1 Luật phòng, chống bạo lực gia đình 
năm 2007 quy định: “Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của 
thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn 
hại về thể chất, tỉnh thần, kinh tế đối với thành viên khác 
trong gia đình”. 


139 


Những người bán dâm có thể là nạn nhân của các 
hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật hình sự 
năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) như: tội hiếp dâm 
(Điều 141), tội hiếp đâm người dưới 16 tuổi (Điều 142), tội 
cưỡng dâm (Điều 143), tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi 
đến dưới 16 tuổi (Điều 144), tội sử dụng người dưới 16 tuổi 
vào mục đích khiêu dâm (Điều 147), tội mua bán người 
(Điều 150). Tuy nhiên, người bán dâm thường không được 
coi là nạn nhân của các tội hiếp dâm và cưỡng dâm do khó 
có thể cung cấp các bằng chứng để chứng minh họ bị hiếp 
dâm. Điều này xuất phát từ quan điểm hành vi bán dâm 
là hành vi trái pháp luật và không có tính chất ép buộc 
hay cưỡng ép trong quan hệ tình dục. Đặc biệt, người bán 
dâm thường có tâm lý mặc cảm, xấu hổ và không dám tố 
cáo với cơ quan có thẩm quyền về các vụ việc bạo lực có 
liên quan đến họ. 

Thứ hai, người bán dâm có thể bị bạo lực về kinh tế 
hay tỉnh thần từ người mua dâm, cá nhân, tổ chức bảo kê 
mại dâm, môi giới mại dâm hay lợi dụng hoạt động kinh 
doanh dịch vụ để kinh doanh mại dâm. Khoản 1 Điều 33 
Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền sống, quyền 
được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể: 
“Cá nhân có quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về tính 
mạng, thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. 
Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật”. Khoản 1 Điều 34 
Bộ luật dân sự năm 2015 quy định quyền được bảo vệ 


140 


danh dự, nhân phẩm, uy tín: “Danh dự, nhân phẩm, uy 
tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật 
bảo vệ”. Như vậy, người bán dâm có thể yêu cầu pháp luật 
bảo vệ các quyền của mình theo quy định của Bộ luật dân 
sự. Tuy nhiên, trên thực tế, Bộ luật dân sự chưa quy định 
về những hành vi như gây áp lực về kinh tế, ví dụ cho vay 
tiền và gây áp lực khiến họ phải bán dâm để trả nợ và lãi. 
Bên cạnh đó, việc yêu cầu khởi kiện một vụ án dân sự để 
bảo vệ quyền và lợi ích của mình do bị bạo lực về tỉnh 
thần, kinh tế cũng rất ít xảy ra trên thực tế. 

Thứ ba, trong trường hợp bị bạo lực về thể chất và 
căn cứ vào mức độ của thương tích, người bán dâm có 
thể yêu cầu pháp luật bảo vệ theo quy định của Điều 134 
Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 
của người khác. 

Như vậy, người bán dâm có thể là nạn nhân của các 
hành vi bạo lực về thể chất, tinh thần, kinh tế, tình 
dục và họ có quyền yêu cầu pháp luật bảo vệ. Nghiên 
cứu cho thấy, người bán dâm thường là đối tượng dễ bị 
bóc lột, lạm dụng và bị vi phạm nghiêm trọng về 
quyền. Như đã phân tích ở trên, đối với những hành vi 
bạo lực tình dục hay thể chất (không phải là tội phạm), 
người bán dâm khó có thể yêu cầu pháp luật bảo vệ bởi 
vì thiếu các biện pháp chế tài áp dụng trong các trường 


hợp này. 


141 


2. Chính sách, pháp luật về hỗ trợ giảm hại cho 
người bán dâm 

Các văn bản, chính sách, pháp luật hiện hành có liên 
quan đến can thiệp giảm hại cho người bán dâm cũng 
chưa được pháp luật quy định đầy đủ và toàn diện. Trước 
năm 2011, người bán dâm được đưa vào cơ sở chữa bệnh 
để điều trị và phục hồi nhân phẩm theo quy định tại Nghị 
định số 135/2004/NĐ-CP, ngày 10/6/2004 của Chính phủ 
quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa 
bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp 
lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với 
người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa 
bệnh (sửa đổi, bổ sung năm 2011, 2013, 2018). Trong thời 
gian chữa bệnh và phục hồi nhân phẩm ở Trung tâm, người 
bán dâm được trợ cấp về y tế, học nghề, học văn hoá, mua 
sắm vật dụng cá nhân cần thiết và tham gia lao động được 
hưởng tiền công lao động theo định mức lao động cùng kết 
quả công việc hoàn thành khi tham gia lao động. Kể từ năm 
2012, Luật xử lý vi phạm hành chính đã bỏ biện pháp buộc 
đưa vào cơ sở chữa bệnh để áp dụng đối với người bán dâm. 
Đặc biệt, Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 cũng 
không quy định bất kỳ biện pháp can thiệp giảm hại áp 
dụng cho người bán dâm, ví dụ như biện pháp hỗ trợ, 
chăm sóc y tế, trợ giúp pháp lý cho người bán dâm. 

Trong khi đó, quyền được trợ giúp pháp lý của người 
bán dâm cũng chưa được pháp luật quy định, bởi vì theo 


142 


Điều 7 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, người bán dâm 
chỉ có thể được trợ giúp pháp lý nếu thuộc hộ nghèo 
(khoản 9); hay là người bị nhiễm HIV có khó khăn về tài 
chính (khoản 7, điểm h). Như vậy, người bán dâm nếu 
không thuộc điện hộ nghèo hoặc không bị nhiễm HIV thì 
không là đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí theo 
quy định của Nhà nước. 

Ngoài ra, quyền được chăm sóc y tế là một trong 
những quyền cơ bản của con người cần phải được bảo vệ 
mà không có sự phân biệt đối xử hay kỳ thị. Hiện nay, 
chưa có một văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về 
chính sách chăm sóc y tế và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ 
khác cho người bán dâm. “Người hành nghề mại dâm hoặc 
bất kỳ phụ nữ làm việc tại các cơ sở vui chơi giải trí có 
quyền được nhà nước bảo vệ, sống một cuộc sống không có 
bạo lực và được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và 
dịch vụ xã hội”'. 

Hiện nay, chính sách, pháp luật về giảm hại cho người 
bán dâm đang có một khoảng trống pháp lý. Thực tế cho 
thấy, người bán dâm là đối tượng có nguy cơ cao bị lạm 
dụng, bóc lột và mắc các bệnh truyền nhiễm. Nếu có chính 
sách can thiệp giảm hại, sự phát triển của các bệnh 


truyền nhiễm, bảo vệ tốt hơn quyền của người bán dâm, 


1. Ritsu Nacken: Người hành nghề mại dâm có quyền được 
chăm sóc sức khỏe, http://suckhoedoisong.vn/nguoi-hanh-nghe-mai- 
dam-co-quyen-duoc-cham-soc-suc-khoe-n99981.html. 


143 


xóa bỏ các định kiến, phân biệt đối xử đối với người bán 


dâm sẽ phần nào được ngăn ngừa. 


3. Chính sách, pháp luật về hỗ trợ hòa nhập 


cộng đồng 


Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 cũng 
không quy định về các biện pháp hỗ trợ hòa nhập cộng 
đồng. Quyết định số 361/QĐ-TTg, ngày 07/3/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng, chống 
mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 đã nhận định: “Chương 
trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 
2015 đã đạt được những kết quả nhất định, song vẫn còn 
nhiều khó khăn, thách thức, bất cập. Tệ nạn mại dâm vẫn 
còn diễn biến phức tạp; thiếu các chính sách và các chương 
trình can thiệp tích cực, phù hợp, đặc biệt là vấn đề giảm 
hại, phòng, chống bạo lực và hỗ trợ thay đổi công việc đối 
với người bán dâm”. Trong những năm qua, các chính sách 
chủ yếu về hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đã được thực hiện 
bao gồm: 

a) Chính sách tín dụng ưu đãi 

Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg, ngày 26/4/2014 của 
Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và 
người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều 
trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, 
người bán dâm hoàn lương. Trên cơ sở đó, Ngân hàng 
Chính sách xã hội đã xây dựng Hướng dẫn số 3337/NHCS- 
TDSV, ngày 30/9/2014 về nghiệp vụ cho vay đối với hộ gia 


144 


đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, 
người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương theo Quyết 
định số 29/2014/QĐ-TTg, ngày 26/4/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ. Giai đoạn 2014 - 2016 là thời gian thực hiện 
thí điểm Quyết định này trên phạm vi 15 tỉnh, thành phố. 

Mặc dù đã có quy định về hỗ trợ vay tín dụng cho 
người bán dâm nhưng trên thực tế rất ít người bán dâm có 
thể tiếp cận được nguồn vốn tín dụng này do những rào 
cản trong điều kiện vay vốn được quy định tại Điều 3, 
Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg, ngày 26/4/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ. Theo đó, người bán dâm hoàn lương 
phải có xác nhận về việc không còn bán dâm của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu một trong 
các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương hoặc chủ nhiệm 
câu lạc bộ, trưởng nhóm, trưởng mạng lưới do các tổ chức 
chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội có tư cách pháp nhân 
thành lập. Đồng thời, người bán dâm phải cư trú hợp pháp 
và sinh sống ổn định tại địa phương nơi vay vốn cũng như 
có phương án sản xuất, kinh doanh và có khả năng trả nợ 
vay theo cam kết. Ngoài ra, người bán dâm cần phải có các 
điều kiện khác như phải là thành viên Tổ Tiết kiệm và 
vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội hay phải sống 
một mình hoặc sống cùng con chưa đến tuổi lao động hoặc 
sống cùng bố, mẹ, vợ, chồng, con, ông, bà, anh, chị, em 
ruột nhưng những người này đã quá tuổi lao động hoặc 


không còn khả năng lao động theo quy định của pháp luật. 


145 


Như vậy, quy định về điều kiện vay vốn là phải có xác 
nhận về việc không còn bán dâm là rào cản trong việc bảo 
đảm tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng. Bên cạnh đó, 
quy định về cư trú hợp pháp và sinh sống ổn định tại địa 
phương vay vốn cũng là điều kiện mà người bán dâm khó 
đáp ứng do thực tế họ thường không có nơi cư trú ổn định, 
không đăng ký tạm trú do xuất phát từ tâm lý mại dâm là 
hoạt động trái pháp luật, họ sợ bị kiểm soát bởi cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền. 

b) Chính sách đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm 

Điều 14 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003, 
quy định biện pháp kinh tế - xã hội trong phòng, chống 
mại dâm. Bên cạnh đó, Quyết định số 361/QĐ-TTg, ngày 
07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 cũng 
đã đặt ra mục tiêu đẩy mạnh thực hiện các hoạt động 
phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương 
trình kinh tế - xã hội tại địa bàn cơ sở. Mục tiêu cụ thể 
đó là: “Đến năm 2017: 50%, năm 2020: 100% các tỉnh, 
thành phố xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức, thực 
hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương 
trình kinh tế - xã hội tại địa phương như chương trình 
giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, chương 
trình việc làm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống 
tội phạm mua bán người”. Một số địa phương, ví dụ như 
thành phố Hà Nội đã có Dự án Hỗ trợ chính sách và thí 


điểm mô hình hòa nhập cộng đồng cho nữ thanh niên bị 


146 


bóc lột tình dục tại Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh 
cũng thực hiện thí điểm mô hình hỗ trợ hoà nhập cộng 
đồng cho người mại dâm trên địa bàn năm 2014 thông 
qua việc hỗ trợ kinh phí học nghề cho 15 chị em với tổng 
kinh phí là 45 triệu đồng và hỗ trợ cho 10 người tham 
gia học nghề miễn phí tại một trung tâm đào tạo nghề 
tóc có uy tín'. 

Các mô hình hỗ trợ chủ yếu được thực hiện thí điểm ở 
các địa phương là đào tạo nghề (làm tóc, làm móng, kinh 
doanh nhỏ) và vay vốn từ các chương trình tín dụng theo 
Hướng dẫn số 3337/NHCS-TDSV của Ngân hàng Chính 
sách xã hội. Tuy nhiên, việc đào tạo nghề và giới thiệu việc 
làm cho người bán dâm chưa đạt hiệu quả và phụ thuộc 
rất nhiều vào điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. 
Bên cạnh đó, số lượng người bán dâm được hỗ trợ học nghề 


và có được việc làm ổn định không cao. 


III- CƠ CHẾ XỬ LÝ ĐỐI VÓI NGƯỜI BÁN DÂM 


Hành vị bán dâm là hành vị trái pháp luật (vi phạm 
hành chính) và được xử lý theo quy định của Nghị định 
số 167/2013/NĐ-CP là áp dụng hình thức phạt tiền. 
Tuy nhiên, quy định áp dụng hình thức phạt tiền (từ 


1. Xem Nhật Thy: “Hiệu quả mô hình thí điểm hỗ trợ hoà nhập 
cộng đồng cho người mại dâm”, tạp chí Tiếng Chuông, 2015, 
http:/tiengchuong.vn/Ma1-dam/H1Ieu-qua-mo-hinh-thi-diem-ho-tro- 
hoa-nhap-cong-dong-cho-nguoI-ma1-dam/12891.vgp. 


147 


100.000 đồng đến 300.000 đồng) cũng chưa bảo đảm 
tính khả thi của biện pháp xử phạt này do phần lớn 
người bán dâm là đối tượng không có thu nhập và không 
có nơi cư trú ổn định. 

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2014, 2017) và Nghị quyết số 24/2012/NQ-QH13, 
ngày 20/6/2012 của Quốc hội về việc thi hành Luật xử lý vi 
phạm hành chính quy định không áp dụng biện pháp đưa 
vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm nhưng lại chưa 
có cơ chế, chính sách, dịch vụ hỗ trợ phù hợp với đặc điểm 
xã hội của người bán dâm tại cộng đồng. 

Liên quan đến các biện pháp phòng ngừa bạo lực đối 
với người bán dâm, khung pháp luật hiện hành còn bộc lộ 
một số hạn chế như sau: 

Thứ nhất, thiếu các quy định về các hành vi bạo lực 
đối với người bán dâm ví dụ như các hành vi quấy rối tình 
dục, bạo lực tình dục, bạo lực kinh tế do các cá nhân, tổ 
chức thực hiện đối với người bán dâm. Các hành vi bạo lực 
đối với người bán dâm chưa được pháp luật mô tả cụ thể, 
đặc biệt là các hành vi quấy rối tình dục, bạo lực tình dục 
mà người bán dâm là đối tượng có nguy cơ cao bị bạo lực. 
Đặc biệt, các hành vi bạo lực tình dục đối với phụ nữ rất 
đa dạng, bao gồm các loại bạo lực tình dục trong gia đình, 
ở nơi công cộng, nơi làm việc. Các hành vi bạo lực tình dục 
ở các mức độ khác nhau như tội phạm hình sự hay vi 
phạm hành chính và được quy định ở nhiều văn bản khác 
nhau như Bộ luật hình sự, Luật trẻ em, Pháp lệnh phòng, 


148 


chống mại dâm và các nghị định có liên quan. Nhìn chung, 
khung pháp luật hiện hành còn thiếu quy định về các 
hành vi bạo lực tình dục với phụ nữ nói chung và người 
bán dâm nói riêng trong Bộ luật hình sự và các nghị định 
quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
phòng, chống bạo lực". 

Thứ hai, các biện pháp chế tài áp dụng đối với các cá 
nhân, tổ chức thực hiện các hình thức bạo lực (thể chất, 
tinh thần, kinh tế và tình dục) đối với người bán dâm còn 
thiếu. Ví dụ như người bán dâm bị bạo lực tình dục do 
người mua dâm nhưng chưa đến mức truy cứu trách 
nhiệm hình sự thì không có biện pháp chế tài nào được áp 
dụng để xử lý. 

Thứ ba, pháp luật Việt Nam hiện nay còn thiếu chế 
tài xử lý hành chính đối với các hành vi vi phạm như: 
khiêu dâm, kích dục; thiếu quy định về xử phạt hành 
chính đối với người mua dâm khi không trả tiền hay lừa 
dối phụ nữ bán dâm để đạt được mục đích thỏa mãn về 
tình dục; hay lừa dối để phục vụ nhiều người (Nghị định 
số 167/2013/NĐ-CP chưa có quy định về hành vi này); 
thiếu quy định về xử phạt đối với hành vi bạo lực tình 
dục như: khẩu dâm (các lời nói thô tục); sử dụng các 
dụng cụ nguy hiểm để quan hệ tình dục không có sự 


À Z ^ ^ ^” ` . ⁄Z 1 . 
đồng ý của nạn nhân. Một số hành vi có tính nguy hiểm 


1. Phan Thị Lan Hương: “Đánh giá chính sách đảm bảo tiếp cận 
công lý cho phụ nữ khi bị bạo lực tình dục ở Việt Nam”, Tl]đd. 


149 


cho xã hội cao như tổ chức, bảo kê cho hoạt động mại 
dâm chưa được quy định thành tội danh trong Bộ luật 
hình sự. 

Thứ tư, người bán dâm là nạn nhân của bạo lực, đặc 
biệt là bạo lực tình dục không có khả năng tìm kiếm các 
biện pháp bảo vệ chính thức (cơ quan công an, khởi kiện 
vụ án hình sự) do các quy định về chứng cứ và sử dụng 
chứng cứ gây khó khăn cho người bán dâm khi bị bạo lực, 
đặc biệt là bạo lực tình dục. Người bán dâm cũng thuộc 
nhóm phụ nữ bị bạo lực tình dục và cũng gặp những khó 
khăn trong việc đưa ra chứng cứ. Bên cạnh đó, quá trình 
kiện tụng có thể khiến cho nạn nhân bị tổn thương về tỉnh 
thần. Nguyên nhân khiến cho người bán dâm gặp nhiều 
khó khăn trong việc tìm kiếm các biện pháp bảo vệ chủ 
yếu đến từ việc các quy định của pháp luật còn thiếu, chưa 
chặt chế và do thiếu những hướng dẫn cụ thể cho các cơ 


quan chức năng. 


IV- MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 


1. Yêu cầu bảo vệ quyền của người bán dâm theo 
chuẩn mực quốc tế 

Việc xóa bỏ các hình thức bạo lực đối với phụ nữ là 
một trong các yêu cầu để bảo đảm quyền của phụ nữ nói 
chung và quyền của người bán dâm nói riêng. Điều 6 
Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với 
phụ nữ (CEDAW) năm 1979 đã yêu cầu các quốc gia 


150 


thành viên chấm dứt các hình thức mua bán phụ nữ và 
bóc lột mại dâm. Việc xóa bỏ mại dâm, thông qua việc 
bảo vệ nạn nhân và hình sự hóa người mua dâm là cách 
hiệu quả duy nhất để loại bỏ mại dâm và các hình thức 
bóc lột mại dâm và bảo đảm tôn trọng quyền con người. 
Người bán dâm thường bị xã hội kỳ thị nên họ buộc 
phải làm việc ở những nơi khuất hoặc tối và phải đối mặt 
với những rủi ro tiểm ẩn nhất định mà không có bất kỳ 
biện pháp bảo vệ nào, do đó người bán dâm có thể được 
xem là nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội. An toàn về thể 
chất, sức khỏe và tinh thần của người bán dâm và nhân 
phẩm của người bán dâm luôn có nguy cơ bị đe dọa!. 
Những người hành nghề mại dâm nữ, nam và chuyển giới 
phải đối mặt với mức độ bạo lực, kỳ thị, phân biệt đối xử 
và các vi phạm khác về quyền con người. Bạo lực đối với 
người bán dâm có liên quan đến việc sử dụng bao cao su 
không phù hợp hoặc không sử dụng bao cao su và tăng 
nguy cơ nhiễm STT”? và HIV. Bạo lực cũng ngăn người bán 


dâm tiếp cận thông tin và dịch vụ điều trị HIV”. 


1. Xem Genevieve FuJi johnson: “Governing sex work: An 
agomstic policy commumity and 1ts relational dynamics”, Critical polqy 
studhes 9, no. 3 (2015), http://doi.org/ 10.1080/19460171.2014.968602. 

2. STI: là từ viết tắt của tiếng Anh (Sexually Transmissible 
Infections) có nghĩa là bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

3. Xem WHO: Addressing violence against sex workers, 
http://www.who.int/hiv/pub/st1⁄sex_worker_1mplementatlon/swit_ 
chpt2.pdf. 


151 


Do đó, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, cũng như 
áp dụng các biện pháp can thiệp giảm hại, hỗ trợ hòa nhập 
cộng đồng cho người bán dâm là yêu cầu cần thiết đối với 
các quốc gia để bảo vệ quyển của người bán dâm nói 
chung, xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bán 
dâm, đồng thời góp phần kiểm soát được sự lây nhiễm các 
dịch bệnh. 

Mặc dù pháp luật của các quốc gia có sự khác biệt về 
phòng, chống mại dâm nhưng có thể chia thành các nhóm 
chính như sau. Nhóm thứ nhất là nhóm các nước hình sự 
hóa hành vi mại dâm bao gồm cả bán dâm, mua dâm và tổ 
chức hoạt động mại dâm. Nghĩa là, người bán dâm, mua 
dâm, các tổ chức thực hiện hoạt động mại dâm đều có thể 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp, 
ví dụ như ở các bang của Hoa Kỳ (trừ bang Nevada), Hàn 
Quốc và Ai Cập. Nhóm thứ hai là nhóm các quốc gia 
không hình sự hóa hành v1 mại dâm như: Nhu DIlân, bang 
New South Wales (Ôxtrâylia) và Xlôvenia. Nhóm thứ ba là 
nhóm các quốc gia quy định áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính đối với người bán dâm ví dụ như Rumanl, Mônđôva, 
Líthuania, Nga và Việt Nam. Nhóm thứ tư là nhóm các 
quốc gia quy định hợp pháp hóa mại dâm nghĩa là hành vi 
bán dâm sẽ không bị áp dụng các biện pháp xử phạt hành 
chính hay hình sự, ví dụ như ở Ôxtrâylia, Hy Lạp, Libăng, 
Pêru, Urugoay và Xênêgan!'. 


1. Global network of sex work proJects: Frarmmework on rights oŸ 
sex workers & CEDAW, 2017, http:/law.yale.edu/systemifiles/area/ 
center/ghJp/documents/framework_on_riphts_oŸ_ sex_workers_cedaw.pdf. 


152 


Tuy nhiên, người bán dâm ở hầu hết các quốc gia đều 
phải đối mặt với các nguy cơ bị bạo lực và nguy cơ mắc các 
bệnh truyền nhiễm cao, dẫn đến việc bị vi phạm quyền 
con người như không được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y 
tế, trợ giúp pháp lý, tư vấn cũng như được hỗ trợ tái hòa 
nhập cộng đồng. 

Bảo vệ quyền của người bán dâm đã được cộng đồng 
quốc tế quan tâm, các công ước quốc tế về quyền con người 
và CEDAW là cơ sở quan trọng để các quốc gia ban hành 
các chính sách bảo vệ người bị bạo lực giới, đặc biệt là 
nhóm người bán dâm có nguy cơ cao bị bạo lực, bóc lột và 
vi phạm quyền con người. 

Tổ chức Y tế thế giới đã đưa ra các giải pháp chủ yếu 
để phòng ngừa bạo lực và can thiệp giảm hại cho người 
bán dâm cụ thể là: (1) Trao quyền cho cộng đồng thông 
qua việc huy động cộng đồng tham gia công tác phòng 
ngừa và ứng phó với bạo lực; ấp dụng các chương trình 
chăm sóc và can thiệp ban đầu; quản lý giám sát các 
chương trình phòng ngừa và ứng phó từ trung ương đến 
địa phương; (2) Ứng phó với các hình thức bạo lực; (3) Các 
dịch vụ được cung cấp bởi cộng đồng: (4) Thực hiện các 
chương trình bao cao su; (5ð) Các dịch vụ chăm sóc và điều 
trị y tế; (6) Nâng cao năng lực của các tổ chức quản lý và 
thực hiện chương trình". Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực 


1. WHO: Addressing violence agaInst sex workers, Ibid. 


153 


đối với người bán dâm là biện pháp phòng ngừa HIV có 
hiệu quả, đồng thời bảo đảm cho người bán dâm dễ dàng 
tiếp cận các dịch vụ và đưa ra các quyết định có liên quan 


đến sức khỏe và phúc lợi xã hội lâu dài của họ. 


2. Một số khuyến nghị chính sách cụ thể 


Để hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mại dâm 
phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, cũng như các công ước quốc tế 
mà Việt Nam đã tham gia, cần có cách tiếp cận mới trong 
việc xây dựng chính sách liên quan đến mại dâm, ngoài 
việc áp dụng các biện pháp chế tài thì cần có những chính 
sách bảo vệ, hỗ trợ người bán dâm, với mục tiêu như sau: 

Thứ nhất, với quan điểm không xác định “hợp pháp 
hóa” hành vi bán dâm nhưng Nhà nước ta cần ban hành 
luật phòng, chống mại dâm thay thế cho Pháp lệnh phòng, 
chống mại dâm hiện nay. Luật phòng, chống mại dâm cần 
được ban hành dựa trên cách tiếp cận quyền con người, 
xóa bỏ các khoảng trống pháp lý giữa pháp luật Việt Nam 
so với các chuẩn mực quốc tế về bảo vệ quyền của nhóm 
yếu thế, phù hợp với các công ước quốc tế về quyền con 
người, CEBDAW. Luật này cần có những quy định cụ thể 
các biện pháp bảo đảm quyền được bảo vệ trước các hình 
thức bạo lực và quyền tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ một cách 
bình đẳng, không có sự kỳ thị, phân biệt đối xử, hạn chế 


việc bóc lột, vi phạm quyền của người bán dâm. 


154 


Thứ hai, cần quy định cụ thể các hành vi bạo lực đối 
với người bán dâm trong luật phòng, chống mại dâm. 
Chính sách này sẽ tạo cơ sở cho việc thiết lập các quy định 
của pháp luật bảo vệ người bán dâm, tạo điều kiện cho 
người bán dâm (đặc biệt là phụ nữ bán dâm) xóa bỏ mặc 
cảm tự ti, e ngại, sẵn sàng tiếp cận các cơ quan để yêu cầu 
bảo vệ họ khi có các tình huống xảy ra. 

Thứ ba, pháp luật cần quy định và có các biện pháp 
bảo đảm quyền được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ can thiệp 
giảm hại (chăm sóc y tế, trợ giúp pháp lý, tư vấn tâm lý, 
đường dây nóng). Do đó, pháp luật cần quy định rõ những 
người bán dâm là người bị bạo lực và có quyền tiếp cận sử 
dụng các dịch vụ chăm sóc y tế, trợ giúp pháp lý của Nhà 
nước. Nhà nước và xã hội cần xác định người bán dâm là 
nhóm yếu thế trong xã hội, cần được trợ giúp về các vấn đề 
y tế để bảo vệ sức khỏe của bản thân họ và nâng cao việc 
phòng ngừa, tránh làm lây lan các bệnh xã hội; đồng thời, 
giúp họ giải quyết các vấn đề về pháp lý trong cuộc sống 
để họ dễ dàng tháo gỡ các vấn đề khó khăn, sớm tìm được 
các giải pháp thoát khỏi tình trạng bán dâm, nâng cao 
hiểu biết về các quyền và các biện pháp bảo vệ quyền của 
bản thân họ, chống lại các hành vi xâm hại. 

Thứ tư, cần quy định những người bán dâm được hỗ 
trợ học nghề, giới thiệu việc làm và vay vốn tín dụng. 
Người bán dâm sẽ có cơ hội chuẩn bị cho việc thay đối việc 


làm và cuộc sống của mình sớm hơn do người bán dâm 


155 


không phải chứng minh mình có mong muốn bỏ nghề mới 
được tiếp cận và hưởng các chính sách này. 

Tóm lại, Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 
đã bước đầu quy định về các hoạt động liên quan đến mại 
dâm như đã đưa ra các khái niệm cụ thể về mại dâm, các 
hoạt động nhằm phòng ngừa và ứng phó với hoạt động 
mại dâm; các biện pháp tuyên truyền, giáo dục và hỗ trợ 
đối với người bán dâm. Tuy nhiên, so sánh với các chuẩn 
mực quốc tế về quyền con người, các yêu cầu về xóa bỏ các 
hình thức bạo lực đối với phụ nữ, Pháp lệnh còn bộc lộ 
những hạn chế nhất định như: chưa có các biện pháp 
nhằm bảo vệ người bán dâm trước nguy cơ bị bạo lực, các 
biện pháp can thiệp giảm hại và hỗ trợ hòa nhập cộng 
đồng chỉ mới được quy định một cách chung chung. Thực 
tiễn cho thấy, người bán dâm thường phải đối diện với các 
nguy cơ bị bạo lực, bị phân biệt đối xử và họ thường không 
có khả năng tìm kiếm các biện pháp bảo vệ chính thức. Do 
đó, cần sửa đổi pháp luật về mại dâm dựa trên phương 
pháp tiếp cận bảo đảm quyền của người bán dâm, nhằm 
xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử, bạo lực, kỳ thị đối 
với người bán dâm, cần có các chính sách, biện pháp can 
thiệp giảm hại và hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng 
đồng. Việc bảo đảm hỗ trợ tốt cho người bán dâm sẽ là một 
giải pháp góp phần vào công tác phòng ngừa HIV, lây 
nhiễm dịch bệnh và giải quyết các vấn đề xã hội. Mặc dù 


bán dâm là hành vi trái pháp luật nhưng việc bảo đảm 


156 


người bán dâm được bảo vệ và bình đẳng trước pháp luật, 
không bị kỳ thị, phân biệt đối xử là một trong những 


nguyên tắc chung để bảo vệ quyền con người. 


157 


Chương 6 


PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẦM QUYỀN 
THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH 

2 PS P “ P4 ~“ 

CỦA PHỤ NỮ DẦN TỘC THIẾU SỐ 


I- CÁC HÌNH THỨC THAM GIA XÂY DỰNG 
VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 
CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIẾU SỐ 


Dân tộc thiểu số thường tập trung cư trú ở những 
vùng sâu, vùng xa, vùng địa bàn đặc biệt khó khăn; đại bộ 
phận đời sống của các gia đình dân tộc thiểu số vẫn còn 
nhiều khó khăn. Phụ nữ dân tộc thiểu số là nhóm xã hội 
cực khổ nhất do sự tồn tại của những phong tục tập quán, 
tín ngưỡng, hủ tục lâu đời trong đời sống đồng bào các dân 
tộc. Ngoài ra, người dân tộc thiểu số còn gặp những rào 
cản, trở ngại trong việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như 
y tế, giáo dục. 

Tham gia xây dựng chính sách là một trong những 
quyền cơ bản của người dân trong tham gia quản lý nhà 


nước và xã hội. Điều 28 Hiến pháp năm 2013 đã quy định: 


158 


“1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và 
xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà 
nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước; 

2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản 
lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc 
tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”. 

Như vậy, tham gia xây dựng và thực hiện chính 
sách là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện 
quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Nhà nước 
phải tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền tham 
gia thảo luận và đóng góp ý kiến các chủ trương, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước. Đối với các chính sách 
liên quan đến người dân tộc thiểu số, cần phải bảo đảm 
sự tham gia của họ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, 
để bảo đảm vấn đề trao quyền cho phụ nữ, lồng ghép các 
nội dung về giới trong quá trình xây dựng và thực hiện 
chính sách. 

Người dân nói chung và người dân tộc nói riêng đều có 
thể tham gia xây dựng và thực hiện chính sách theo hai 
hình thức là trực tiếp và gián tiếp. 


1. Tham gia trực tiếp vào xây dựng và thực hiện 
chính sách 

Tham gia trực tiếp vào xây dựng và thực hiện chính 
sách là việc người dân trực tiếp xem xét và quyết định các 
vấn đề quan trọng của đất nước, của từng địa phương. 
Mặc dù Nhà nước ta đã có những chính sách khuyến 


159 


khích, bảo đảm sự bình đẳng giữa các dân tộc như chính 
sách về tuyển dụng (ví dụ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, 
ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 
công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp 
đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập) có quy định người dân tộc 
thiểu số là đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức. 
Tuy nhiên, đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, việc trực tiếp 
được bầu cử, tuyển dụng vào làm việc ở trong các cơ quan 
nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội còn chiếm tỷ lệ 
thấp. Theo thống kê năm 2019, toàn quốc có 82.085.729 
người dân tộc Kinh, chiếm 85,3% và 14.123.255 người dân 
tộc khác, chiếm 14,7% tổng dân số của cả nước. Địa bàn 
sinh sống chủ yếu của nhóm dân tộc khác là vùng Trung 
du, miền núi phía Bắc và vùng Tây Nguyên. Tại vùng 
trung du và miền núi phía Bắc, nhóm dân tộc thiểu số 
khác chiếm 56,2%, ở vùng Tây Nguyên là 37,7% và vùng 
Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung là 10,3%; ở các 
vùng khác tỷ lệ này không quá 8%'. 

Để bảo đảm sự tham gia của người dân tộc thiểu số 
làm việc trong các cơ quan nhà nước từ trung ương đến 
cấp xã, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 
402/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 phê duyệt đề án “Phát triển 


1. Thông cáo báo chí kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà 
ở năm 2019, T1đd. 


160 


đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số 
trong thời kỳ mới”. Mục tiêu của đề án là nâng cao tỷ lệ 
người dân tộc thiểu số làm việc trong các cơ quan nhà 
nước cho từng gia1 đoạn như sau: 

“- Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 
đây gọi chung là tỉnh) 

+ Tỉnh có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 5% đến dưới 
10% tổng dân số của tỉnh: tỷ lệ cán bộ, công chức, viên 
chức người dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị cấp tỉnh tối thiểu là 3% tổng số biên chế 
được g1ao; 

+ Tỉnh có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 10% đến dưới 
30% tổng dân số của tỉnh: tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức 
người dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị cấp tỉnh tối thiểu là 5% tổng số biên chế được giao; 

+ Tỉnh có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 30% đến dưới 
50% tổng dân số của tỉnh: tỷ lệ cán bộ, công chức, viên 
chức người dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị cấp tỉnh tối thiểu là 10% tổng số biên chế 
được giao; 

+ Tỉnh có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 50% đến dưới 
70% tổng dân số của tỉnh: tỷ lệ cán bộ, công chức, viên 
chức người dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị cấp tỉnh tối thiểu là 15% tổng số biên chế 
được giao; 

+ Tỉnh có tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên 70% tổng 


dân số của tỉnh: tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người 


161 


dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
cấp tỉnh tối thiểu là 20% tổng số biên chế được giao. 

- Đối với huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau 
đây gọi chung là huyện) 

+ Huyện có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 5% đến dưới 
10% tổng dân số của huyện: tỷ lệ cán bộ, công chức, viên 
chức người dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị cấp huyện tối thiểu là 5% tổng số biên chế 
được giao; 

+ Huyện có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 10% đến 
dưới 30% tổng dân số của huyện: tỷ lệ cán bộ, công chức, 
viên chức người dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị cấp huyện tối thiểu là 10% tổng số biên chế 
được giao; 

+ Huyện có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 30% đến 
dưới 50% tổng dân số của huyện: tỷ lệ cán bộ, công chức, 
viên chức người dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị cấp huyện tối thiểu là 20% tổng số biên chế 
được giao; 

+ Huyện có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 50% đến 
dưới 70% tổng dân số của huyện: tỷ lệ cán bộ, công chức, 
viên chức người dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị cấp huyện tối thiểu là 30% tổng số biên chế 
được giao; 

+ Huyện có tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên 70% tổng 


dân số của huyện: tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người 


162 


dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
cấp huyện tối thiểu là 35% tổng số biên chế được giao. 

- Đối với xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) 

+ Xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 5% đến dưới 
10% tổng dân số của xã: tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã 
người dân tộc thiểu số phải đạt tối thiểu là 10% tổng số 
cán bộ, công chức cấp xã; 

+ Xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 10% đến dưới 
30% tổng dân số của xã: tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã 
người dân tộc thiểu số phải đạt tối thiểu là 15% tổng số 
cán bộ, công chức cấp xã; 

+ Xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 30% đến dưới 
50% tổng dân số của xã: tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã 
người dân tộc thiểu số phải đạt tối thiểu là 30% tổng số 
cán bộ, công chức cấp xã; 

+ Xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 50% đến dưới 
70% tổng dân số của xã: tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã 
người dân tộc thiểu số phải đạt tối thiểu là 40% tổng số 
cán bộ, công chức cấp xã; 

+ Xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên 70% tổng dân 
số của xã: tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc 
thiểu số phải đạt tối thiểu là 50% tổng số cán bộ, công 
chức cấp xã”. 

Báo cáo số 136/BC-UBDT của Ủy ban dân tộc về kết 
quả rà soát chính sách dân tộc giai đoạn 2010 - 2015 và đề 


xuất chính sách trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 ngày 


163 


05/11/2015 cho thấy tỷ lệ người dân tộc thiểu số làm việc 
trong các cơ quan nhà nước còn thấp mặc dù Chính phủ đã 
có chính sách ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng 
đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Theo Bộ Nội vụ, 
tính đến năm 2017, cả nước có khoảng 64.560 cán bộ, công 
chức người dân tộc thiểu số, đạt tỷ lệ 12,2%. Trong đó, ở 
Trung ương là gần 6.900 người, chiếm tỷ lệ 5%; ở các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương là 57.660 người, chiếm 
tỷ lệ 14,83%). 

Như vậy, việc quy định bảo đảm tỷ lệ người dân tộc 
thiểu số tham gia làm việc tại các cơ quan nhà nước góp 
phần bảo đảm người dân tộc thiểu số có thể trực tiếp đóng 
góp ý kiến, ban hành các chính sách quan trọng có liên 
quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến họ. Tuy nhiên, chưa có 
chính sách quy định cụ thể về tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu 
số tham gia làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị - xã hội. Ví dụ, huyện Cư Mgar (Đắk Lắk) đã 
nâng tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số: cán bộ cấp xã 
người dân tộc thiểu số đạt 38%; cấp huyện đạt 14%; tuy 
nhiên trong số liệu này chưa phản ánh tỷ lệ phụ nữ dân 
tộc thiểu số chiếm bao nhiêu %. Ở nước ta chưa có hệ 
thống chỉ tiêu thống kê giới trong lĩnh vực dân tộc thiểu số 


chính thức để phục vụ công tác hoạch định chính sách, 


1. Xem Lê Mậu Lâm, Văn Toán, Tiểu Phương: “Xây dựng đội 
ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số”, tạp chí Tổ chức nhà nước, 2017. 


164 


quản lý nhà nước và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực 
công tác dân tộc'. 

Trong khi đó, chưa đến 25% phụ nữ dân tộc thiểu số 
là công chức, cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước, 
tổ chức chính trị - xã hội. Tỷ lệ này cho thấy sự hạn chế 
trong việc tham gia trực tiếp vào việc xây dựng và thực 
hiện chính sách của phụ nữ dân tộc thiểu số. Ngoài ra, 
còn có sự bất bình đẳng trong việc đảm nhiệm các công 
việc chuyên môn, có đến 30% phụ nữ dân tộc thiểu số làm 
việc trong các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó hội phụ 
nữ có 100% cán bộ là nữ. Ngược lại, chỉ có 14,58% phụ nữ 
dân tộc thiểu số làm việc trong các cơ quan Đảng, 13,25% 
làm việc trong Hội đồng nhân dân và gần 25% làm việc 
tại cơ quan hành chính cấp xã ở các vị trí như văn thư, 
hành chính, kế toán, tài vụ”. Như vậy, tỷ lệ phụ nữ dân 
tộc thiểu số giữ các vị trí lãnh đạo có quyền quyết định 
chính sách là tương đối thấp, phản ánh thực trạng bất 
bình đẳng giới trong xây dựng và thực hiện chính sách 
của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Nữ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số chỉ 
chiếm 23,79% tổng số cán bộ, công chức các xã vùng dân 
tộc thiểu số. Ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội càng 


thấp và càng đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, 


1, 2. Xem Ủy ban dân tộc, Irish aid và UN Women: Số liệu về phụ 
nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam năm 2015, 2017, tr.16, 149-150. 


165 


tỷ lệ nữ trong tổng số cán bộ, công chức là người dân tộc 
thiểu số càng thấp. Cụ thể, tỷ lệ nữ trong tổng số cán bộ, 
công chức là người dân tộc thiểu số khu vực nông thôn 
chỉ chiếm 22,89% so với tỷ lệ tương ứng ở khu vực thành 
thị là gần 40%. Tương tự, trong khi trung du và miền 
núi phía Bắc có tỷ lệ cán bộ, công chức là người dân tộc 
thiểu số cao nhất cả nước nhưng nữ chỉ chiếm 23,33%. 
Trong khi đó, Đông Nam Bộ có tỷ lệ cán bộ, công chức là 
người dân tộc thiểu số thấp nhất trong cả nước nhưng nữ 
chiếm tới 42,67%!. 

Như vậy, các chính sách của Nhà nước có quy định tỷ 
lệ tối thiểu cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số nói 
chung nhưng chưa có những quy định về tỷ lệ cán bộ là 
phụ nữ dân tộc thiểu số cũng như các chính sách ưu tiên 
trong đào tạo, tuyển dụng phụ nữ dân tộc thiểu số vào làm 


việc trong các cơ quan nhà nước. 


2. Tham gia gián tiếp vào xây dựng và thực hiện 
chính sách 

Phụ nữ dân tộc thiểu số có thể tham gia gián tiếp vào 
xây dựng và thực hiện chính sách thông qua một số hoạt 
động cụ thể sau đây: 

Thứ nhất, phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia đóng góp 


ý kiến vào các dự thảo văn bản chính sách do cơ quan 


1. Xem Ủy ban dân tộc, Irish aid và UN Women: Số liệu về phụ 
nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam năm 2015, Tldd, tr.149. 


166 


nhà nước ở Trung ương và địa phương ban hành. Khoản b 
Điều 5 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015 quy định nguyên tắc ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật phải bảo đảm công khai, dân chủ trong 
việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ 
quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật. Do đó, các văn bản quy phạm pháp 
luật trước khi ban hành phải được tổ chức lấy ý kiến của 
những đối tượng tác động trực tiếp và gián tiếp. Phụ nữ 
dân tộc thiểu số có thể tham gia đóng góp ý kiến đối với 
các dự thảo văn bản chính sách có liên quan trực tiếp đến 
họ. Tuy nhiên, pháp luật chưa quy định cụ thể về hình 
thức tham gia đóng góp ý kiến, cũng như cân nhắc đến 
những rào cản trong tiếp cận thông tin, ví dụ như về cách 
thực thực hiện đóng góp ý kiến, ngôn ngữ sử dụng để 
truyền đạt chính sách đến đối tượng. 

Thứ hai, phụ nữ dân tộc thiểu số thực hiện quyền 
kiến nghị trực tiếp đối với các chính sách áp dụng trực 
tiếp đối với họ. Ví dụ như các chính sách vay vốn, đào 
tạo nghề là những chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến 
quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ dân tộc thiểu số. 
Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 21% người dân tộc thiểu số 
trên 15 tuổi chưa đọc thông, viết thạo tiếng Việt do đó 
họ sẽ gặp những khó khăn nhất định trong việc thực 
hiện các chính sách vay vốn, trợ cấp xã hội. Kết quả 


điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số 


167 


cho thấy, tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết đọc, biết viết 
chữ phổ thông là 79,09% (nam 85,53%, nữ 72,70%)!. 


II- NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC 
TRONG VIỆC THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN 
CHÍNH SÁCH CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIẾU SỐ 


Phụ nữ dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, rào 
cản trong việc tham gia xây dựng và thực hiện chính sách 
do nhiều nguyên nhân, yếu tố khác nhau như sau: 

Thứ nhất, bất bình đẳng giới là một trong những rào 
cản hạn chế phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia xây dựng và 
thực hiện chính sách. Nghiên cứu về bất bình đẳng giới đã 
chỉ ra: “Ở tất cả các nhóm dân tộc, đàn ông thường là đối 
tượng tham gia các cuộc họp ở xóm ấp, các hội thảo 
khuyến nông. Trong gia đình, đàn ông cũng thường là 
người lo toan mọi giấy tờ thủ tục liên quan đến tài sản gia 
đình và pháp luật. Lao động nữ gắn liền với khuôn viên 
gia đình. Ngoài một số ít ngoại lệ phụ nữ tham gia hoạt 
động của các tổ nhóm hay Hội Phụ nữ, hầu hết phụ nữ 
dân tộc thiểu số ở nhà lo cơm nước và chăm sóc các thành 


viên trong gia đình”. 


1. Ủy ban dân tộc, Irish aid và UN Women: Số liệu về phụ nữ và 
nam giới các dân tộc thiểu số ở Việt Nam năm 2015, Tlảd, tr.93. 

2. Hong Anh Vu: Báo cáo hiện trạng bất bình đẳng giới trong cộng 
đồng người dân tộc thiểu số, 2010, tr.14, http:/www.isee.org.vn/Content/ 
Home/Library/326/hien-trang-bat-binh-dang-gloI-trong-cong-dong- 
nguoI-dan-toc-thieu-so.pdÝ. 


168 


Tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số là cán bộ, công chức 
làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - 
xã hội còn thấp do đó họ ít có cơ hội tham gia xây dựng 
và thực hiện chính sách. Tỷ lệ thấp này bắt nguồn từ 
trình độ của phụ nữ dân tộc thiểu số. Tình trạng phụ nữ 
và trẻ em gái dân tộc thiểu số biết đọc, biết viết chữ phổ 
thông ít đáng kể so với nữ giới người Kinh. Một số dân 
tộc thiểu số có tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái biết đọc, biết 
viết chữ phổ thông thấp như: Lự (23,22%), La Hủ 
(25,1%), Mông (30,8%), Mảng (39,8%), Brâu (35,71%)... 
“Trình độ học vấn của phụ nữ khác nhau ở cả nhóm dân 
tộc và khu vực cư trú. Tỷ lệ phụ nữ không đi học cao nhất 
là tại các tỉnh phía Bắc, gồm Lai Châu và Sơn La (ð3% 
và 40%) và ở dân tộc H mông (61%) và Hà Nhì (59%) - 
hai dân tộc này sống chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc”. 

Thứ hai, việc tổ chức thực hiện các hình thức lấy ý 
kiến đóng góp của phụ nữ dân tộc thiểu số ở địa phương 


1. Tổng cục Thống kê: Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 
õ3 dân tộc thiểu số năm 2015, Tlđd. 

2. UNFPA và Bộ Y tế: Những rào cần trong tiếp cận các 
dịch vụ chăm sóc bà mẹ và kế hoạch hóa gia đình của đồng bào 
dân tộc thiểu số Việt Nam, 2017, tr.13, http://vietnam.unfpa.org/ 
sites/default/files/pub-pdf/Web_R%€C3%A0o%20c%JB1%BA%A3n% 
20ti%1%BA%BFp%20c%1%BA%ADn%20d%B1%BB%8Bch%20v 
%BE1%BB%A5%20CSSEKBM%20v%C3%A0%20KHHG%C4%90%20c 
%BE1%BB%A7a%20%G4%91%B1%BB%98ng%20b%C83%A0o%20thi 
%BE1%BB%83u%20s%E1%BB%91%20VN.pdf. 


169 


chưa được thực hiện có hiệu quả do: (1) Hình thức tổ chức 
chưa thu hút được đông đảo phụ nữ dân tộc thiểu số tham 
gia; (2) Phụ nữ dân tộc thiểu số gặp những khó khăn trong 
cuộc sống hàng ngày (con nhỏ, thiếu phương tiện đi lại); 
(3) Trình độ văn hóa thấp; (4) Tình trạng dụ canh, du cư: 
(5) Thiếu kiến thức, kỹ năng trong việc đóng góp các ý 
kiến của mình nên họ thường ngại chia sẻ, đóng góp ý 
kiến. Phụ nữ dân tộc thiểu số thường không có điều kiện 
tham gia vào các hoạt động xã hội nên thường dựa vào ý 
kiến của người chồng để lựa chọn những chiến lược sinh 
kế tối ưu nhất'. 


Lấy chồng Ngại giao 


sớm tiếp 


Bỏ học sớm Không có 


thông tin 


Tiếng nói 


—_ `. 


nội trợ 


Hình 1: Những yếu tố đóng góp cho tiếng nói thấp kém 
của phụ nữ dân tộc thiểu số 


Nguồn: Hong Anh Vu: Báo cáo hiện trạng bất bình đẳng 
giới trong cộng đồng người dân tộc thiểu số, Tlđd, tr. 33. 


1. Xem Hong Anh Vu: Báo cáo hiện trạng bất bình đẳng giới 
trong cộng đông người dân tộc thiểu số, Tiảd. 


170 


Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
đối với đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó 
khăn, hạn chế do các văn bản thường được thể hiện bằng 
chữ Quốc ngữ. “Mù chữ hay khả năng giao tiếp bằng 
tiếng Việt hạn chế là khó khăn được nhắc tới nhiều nhất 
của phụ nữ các nhóm dân tộc thiểu số, đặc biệt phụ nữ 
trong độ tuổi 25 - 40 đã có gia đình. Thực tế này có thể 
xuất phát từ những khó khăn về kinh tế trong gia đình, 
quan niệm con gái không cần đi học, hay những khó 
khăn về cơ sở vật chất khác. Dù cho lý do là gì thì hạn 
chế về khả năng sử dụng tiếng Việt cũng ảnh hưởng đến 
tiếng nói của họ cả trong gia đình và ngoài xã hội”!. Đội 
ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn 
chế về kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng phổ biến, 
giáo dục pháp luật; phong tục, tập quán, văn hóa, tín 
ngưỡng của các dân tộc có sự khác nhau, địa bàn phổ 
biến, giáo dục pháp luật trải rộng; trang thiết bị, kinh 
phí phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
chưa đáp ứng được nhu cầu. Trên thực tế, hình thức 
tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật chủ yếu sử 
dụng qua các kênh như già làng, trưởng bản hoặc hội phụ 
nữ ở địa phương sẽ có hiệu quả cao hơn. 

Trong giai đoạn 2016 - 2018, Chính phủ đã ban hành 41 


z Z *A ^“. ` ^ ^ . ^Z ` 
chính sách liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và 


1. Hong Anh Vu: Báo cáo hiện trạng bất bình đẳng giới trong 
cộng đồng người dân tộc thiểu số, Tlảd, tr.31. 


171 


miền núi, trong đó có 1ỗ chính sách trực tiếp cho vùng 
dân tộc thiểu số và miền núi, 26 chính sách chung gián 
tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thống kê cho đến nay 
Việt Nam đã có tổng cộng 118 chính sách, trong đó có ð4 
chính sách trực tiếp và 64 chính sách gián tiếp'. Tuy 
nhiên, các chính sách chưa tập trung vào các giải pháp 
cụ thể thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ các rào cản cũng 
như có các biện pháp hỗ trợ nâng cao năng lực đối với 
phụ nữ, tăng tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số làm việc trong 
các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Việc 
tăng tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia xây dựng và 
thực hiện chính sách cần phải thực hiện một cách đồng 
bộ với các chính sách khác như chính sách về giáo dục - 
đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, chính sách tuyển 
dụng và các chế độ đãi ngộ cụ thể đối với phụ nữ dân tộc 
thiểu số. 

Các mô hình hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số đã bước 
đầu được triển khai như mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế 
gia đình ở Quảng Bình?, các dự án của tổ chức CARE? về 


1. “Hệ thống chính sách dân tộc thiểu số và miền núi ngày càng 
đồng bộ và toàn diện”, Tiđd. 

2. Thanh Bê: “Đồng hành cùng phụ nữ dân tộc thiểu số trong 
phát triển kinh tế”, Trang thông tin điện tử Hội Liên hiệp phụ nữ 
tỉnh Quảng Bình, http:/hpn.quangbinh.gov.vn/3ems/dong-hanh- 
cung-phu-nu-dan-toc-thieu-so-trong-phat-trien-kinh-te.htm]. 

3. CARE: Dự án nâng quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số, 
https://www.care.org.vn/wp-content/uploads/2018/04/E-SHARING- 
ProJect- Brief-EMWE-FINAL-VN.pdf. 


172 


nâng quyền của phụ nữ dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng 
xa để họ chủ động tham gia quá trình ra quyết định và lập 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thông qua triển khai 
mô hình về đối thoại giữa cộng đồng dân tộc thiểu số và 
hội đồng nhân dân, khiến họ sẵn sàng lắng nghe các mối 
quan tâm và quan ngại của phụ nữ dân tộc thiểu số. Tuy 
nhiên, các mô hình này chưa được nhân rộng và cùng thực 
hiện đông bộ với các mô hình khác để nâng cao năng lực, 
trao quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số để thúc đẩy sự 
tham gia xây dựng và thực hiện chính sách một cách hiệu 


quả hơn. 


II- MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 


Điều 25 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và 
chính trị quy định: Mọi công dân, không có bất kỳ sự phân 
biệt nào và không có bất kỳ sự hạn chế bất hợp lý nào, đều 
có quyền và cơ hội để tham gia điều hành các công việc xã 
hội một cách trực tiếp hoặc thông qua những đại diện do 
họ tự do lựa chọn. Trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng 
giới giai đoạn 2011 - 2020 (được phê duyệt tại Quyết định 
số 2351/QĐ-TTg, ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ), mục tiêu tổng quát là đến năm 2020, về cơ bản, bảo 
đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự 
tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và 


~ A⁄Z, ⁄ ` Z VÀ » À v 
bền vững của đất nước và các mục tiêu cụ thể, gồm: Tăng 


173 


cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh 
đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong 
lĩnh vực chính trị; bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận 
và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; bảo đảm 
bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tin; bảo 
đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa 
bỏ bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao năng lực quản lý nhà 
nước về bình đẳng giới. 

Để bảo đảm phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia xây 
dựng và thực hiện chính sách, cần thực hiện một số giải 
pháp như sau: 

Thứ nhất, cần thúc đẩy bình đẳng giới trong cộng 
đông dân tộc thiểu số thông qua việc xóa bỏ các định kiến 
về vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong lao động và 
việc làm; xóa bỏ tình trạng bạo lực đối với phụ nữ. “Tăng 
cường sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số và các tổ 
chức đại diện của phụ nữ trong quá trình xây dựng, vận 
hành, quản lý - điều hành và giám sát các chính sách, 
chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc 
làm và chuyển đổi việc làm ở địa phương, vùng dân tộc 
thiểu số. Cụ thể, căn cứ vào tình hình bất bình đẳng giới ở 
địa phương/vùng dân tộc thiểu số để: 1) quy định tỷ lệ 
nam - nữ dân tộc thiểu số tham gia quá trình xây dựng, 
vận hành, quản lý - điều hành và giám sát các chính sách, 
chương trình, dự án; 2) Xây dựng mô hình thí điểm hỗ trợ 
nữ tham gia quá trình xây dựng, vận hành, quản lý - điều 


hành và giám sát các chính sách, chương trình, dự án. Sau 


174 


quá trình triển khai mô hình thí điểm, cần tổ chức tổng 
kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình”'. 

Thứ hai, cần có chính sách đào tạo nâng cao trình độ 
văn hóa cho phụ nữ dân tộc thiểu số, tăng tỷ lệ phụ nữ 
dân tộc thiểu số biết đọc, biết viết để họ có thể tiếp cận các 
văn bản, chính sách có liên quan cũng như có khả năng 
tham gia đóng góp ý kiến về các dự thảo văn bản chính 
sách. Cần tăng cường dạy ngôn ngữ (tiếng phổ thông) cho 
phụ nữ trung tuổi và trẻ em gái dân tộc thiểu số (ở lứa 
tuổi mẫu giáo và tiểu học), nhằm tạo điều kiện tiếp cận 
các cơ hội học tập, đào tạo nghề. 

Thứ ba, cần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, 
công chức là phụ nữ dân tộc thiểu số trong các cơ quan 
nhà nước, có chính sách ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng, 
tuyển dụng phụ nữ dân tộc thiểu số vào làm việc trong các 
cơ quan nhà nước. Cần có các biện pháp hỗ trợ nâng cao 
năng lực cho bộ máy bình đẳng giới ở các địa bàn được xác 
định có bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới 
cao nhằm bảo đảm triển khai thực hiện tốt các chính sách, 
giải pháp về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục - đào 
tạo để nâng cao năng lực của phụ nữ dân tộc thiểu số trên 


địa bàn. 


1. Xem Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc: Các khuyến nghị 
chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong các dân tộc thiểu 
số ở Việt Nam, tr.8, http://www.un.org.vnmages/2._ 21x2lem_ 
32trang_250q_ Tieng_Viet_OK.pdf. 


175 


Thứ tư, cần tăng tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số làm 
việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước thông qua việc 
quy định tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số/tổ chức đại diện của 
phụ nữ dân tộc thiểu số được tham gia, có tiếng nói đại 
diện trong các quyết định liên quan đến phát triển kinh tế - 
xã hội ở địa phương; đẩy mạnh hoạt động nâng cao năng 
lực (đào tạo/tập huấn kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ dân 
tộc thiểu số/tổ chức đại diện) để tham gia các quyết định 
về phát triển kinh tế - xã hội'. 

Thứ năm, cần xây dựng các mô hình hỗ trợ phụ nữ 
dân tộc thiểu số tham gia vào xây dựng và thực hiện chính 
sách một cách hiệu quả, ví dụ như nhân rộng mô hình đối 
thoại giữa cộng đồng dân tộc thiểu số với Hội đồng nhân 
dân; tổ chức các nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số nòng cốt ở 
địa phương để thông qua các nhóm nòng cốt nâng cao kiến 
thức văn hóa, pháp luật cho phụ nữ dân tộc thiểu số, các 
nhóm nòng cốt đại diện cho phụ nữ dân tộc thiểu số tham 
gia vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách”. 

Tóm lại, để bảo đảm quyền tham gia xây dựng và thực 
hiện chính sách của phụ nữ dân tộc thiểu số thì cần phải 


thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao năng lực và trao quyền 


1. Xem Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc: Các khuyến nghị 
chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong các dân tộc thiểu số 
ở Việt Nam, Tlảd, tr. 29. 

2. Xem CARE: Dự án nâng quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu 
số, T1đd. 


176 


cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua các chương trình, 
chính sách hỗ trợ về giáo dục, lao động, việc làm. Phụ nữ 
dân tộc thiểu số chỉ có thể thực hiện quyền tham gia, thể 
hiện “tiếng nói” của họ khi họ được nâng cao năng lực sống 


trong môi trường bình đẳng, không phân biệt đối xử. 


177 


KẾT LUẬN 


Nhóm người yếu thế là nhóm chịu nhiều “thiệt thòi” 
trong xã hội và thường gặp phải những rào cản kép trong 
thực hiện quyền và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của xã 
hội. Mặc dù Nhà nước Việt Nam đã và đang không ngừng 
hoàn thiện các chính sách và pháp luật để bảo đảm quyền 
của nhóm yếu thế, tuy nhiên hệ thống pháp luật vẫn còn 
tồn tại những khoảng trống pháp lý so với các công ước 
quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết và 
tham gia. 

Mỗi nhóm yếu thế có những đặc thù riêng và đối mặt 
với những khó khăn, thách thức nhất định trong thực hiện 
quyền của họ, nhưng cũng có thể thấy một số các đặc điểm 
chung như sau: 

Thứ nhất, nhóm yếu thế thường bị hạn chế về năng 
lực để tham gia các hoạt động của xã hội do phần lớn đều 
có trình độ văn hóa thấp do không được thực hiện quyền 
học tập, nhất là đào tạo nghề và chuyên môn sâu. Điều 
này khiến cho phần lớn số người thuộc các nhóm yếu thế 
là những người có thu nhập thấp, không có khả năng thực 


hiện các quyền của họ một cách hiệu quả và trọn vẹn. 


178 


Thứ hai, nhóm yếu thế là nhóm có nguy cơ bị bạo lực, 
kỳ thị và phân biệt đối xử cao trong xã hội và là nhóm 
chịu nhiều rủi ro khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, và phải 
đối mặt với nguy cơ mất việc làm, không có nơi ở, không 
được chăm sóc y tế. 

Thứ ba, nhóm yếu thế không thể tự mình nâng cao 
năng lực nếu không có các chính sách hỗ trợ đặc thù của 
Nhà nước. Bất kỳ quốc gia nào, không phụ thuộc vào điều 
kiện chính trị, kinh tế, xã hội thì nhóm yếu thế vẫn luôn 
thuộc nhóm có mức thu nhập bình quân đầu người thấp 
nhất. Do đó, các quốc gia đều có những chính sách đặc thù 
để hỗ trợ, nâng cao năng lực, bảo đảm quyền của nhóm 
yếu thế. 

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, Nhà nước ta 
đã nỗ lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, chính 
sách. Các văn bản pháp luật liên quan đến nhóm yếu thế 
đã được ban hành tương đối đầy đủ và toàn điện bao gồm 
những luật chuyên ngành để điều chỉnh từng nhóm cụ 
thể. Số lượng các văn bản, chính sách có liên quan đến mỗi 
nhóm yếu thế cụ thể đã được rà soát, đánh giá và phân 
tích so sánh với các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là các 
công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký 
kết và tham gia. Tuy nhiên, có thể thấy, hệ thống văn bản 
pháp luật và chính sách có liên quan đến nhóm yếu thế 
cũng còn tồn tại một số hạn chế như sau: 

Thứ nhất, hệ thống các văn bản pháp luật của Việt 


Nam còn thiếu một số quy định để bảo đảm quyền của 


179 


nhóm yếu thế so với chuẩn mực quốc tế, ví dụ như các quy 
định về các hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, 
cụ thể là các hành vi quấy rối tình dục ở nơi công cộng: các 
quy định về các biện pháp phòng ngừa, can thiệp và hỗ trợ 
giảm hại đối với người bán dâm; các quy định về bảo đảm 
quyền giám sát thi hành pháp luật; thiếu các quy định về 
điều chỉnh hợp lý, thiết kế phổ dụng hay các nguyên tắc cơ 
bản để bảo đảm quyền của người khuyết tật mà Công ước 
quốc tế về quyền của người khuyết tật đã quy định; các 
quy định về các hành vi phân biệt đối xử gián tiếp đối với 
nhóm yếu thế. 

Thứ hai, vẫn còn tổn tại một số quy định chưa phù 
hợp với chuẩn mực quốc tế như quy định về độ tuổi trẻ em 
là người dưới 16 tuổi, dẫn đến khoảng trống pháp lý trong 
bảo vệ quyền của nhóm đối tượng từ đủ 16 tuổi đến dưới 
18 tuổi; quy định về khái niệm người khuyết tật chưa được 
xây dựng theo mô hình xã hội đó là sự tham gia trọn vẹn 
và hữu hiệu vào đời sống xã hội. 

Thứ ba, nhóm yếu thế chưa được bảo đảm quyền tiếp 
cận công lý mặc dù họ là nhóm cố nguy cơ cao bị xâm 
phạm quyền và lợi ích hợp pháp do Luật trợ giúp pháp lý 
năm 2017 chưa mở rộng quyền trợ giúp pháp lý cho tất cả 
các nhóm yếu thế, ví dụ như phụ nữ bán dâm, người bị bạo 
lực trong độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi bị bạo lực hay 
người bán dâm, người nhiễm HIV, người khuyết tật bị 
phân biệt đối xử. 


180 


Thứ tư, Việt Nam chưa xây dựng được một hệ thống 
các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho nhóm yếu thế bao gồm các 
dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý theo mô hình 
“một điểm dừng” để bảo đảm nhóm yếu thế có thể tiếp cận 
hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ khi quyền và lợi ích hợp pháp 
bị xâm hại, khi bị bạo lực, kỳ thị hay phân biệt đối xử. 

Ngoài những điểm hạn chế chung nêu trên, mỗi nhóm 
yếu thế sẽ có những hạn chế nhất định do “đặc điểm” của 
từng nhóm, do đó, để bảo đảm thực hiện cam kết của quốc 
gia thành viên trong bảo đảm quyền con người, hướng tới 
mục tiêu “không bỏ ai ở lại phía sau” như cam kết của 
Chính phủ Việt Nam trong Chương trình nghị sự 2030 vì 
sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc thì Nhà nước ta 
cần tiếp tục đánh giá và hoàn thiện hệ thống pháp luật 
Việt Nam. 

Ngoài ra, để bảo đảm xóa bỏ những rào cản trong xã 
hội đối với nhóm yếu thế thì Nhà nước ta cần phải thúc 
đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực, trao quyền kinh tế cho 
phụ nữ và nâng cao năng lực cho các nhóm yếu thế thông 
qua các chương trình đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, 
chính sách an sinh xã hội. Chỉ khi nhóm yếu thế được 
nâng cao năng lực, tham gia một cách bình đẳng vào thị 
trường lao động và các hoạt động xã hội thì họ mới có khả 
năng thực hiện được quyền con người một cách trọn vẹn. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo đảm 


quyền của nhóm yếu thế, cuốn sách này đã tập trung 


181 


phân tích thực trạng pháp luật quy định về một số nhóm 
yếu thế cơ bản, phân tích những rào cản và thách thức đối 
với mỗi nhóm trong việc thực hiện quyền của họ. Trên cơ 
sở nghiên cứu so sánh với các công ước quốc tế, xác định 
các khoảng trống pháp lý trong từng lĩnh vực, các kiến 
nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đã 
được đề xuất. Như vậy, hoàn thiện hệ thống pháp luật 
hiện nay để bảo đảm quyền của nhóm yếu thế phù hợp với 
các chuẩn mực quốc tế là một trong những yêu cầu cấp 
thiết của Nhà nước ta trong thời kỳ hội nhập và toàn 
cầu hóa. 


182 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


I- Các công ước quốc tế và các luật của Việt Nam 


1. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. 

2. Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. 

3. Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật. 

4. Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử 
với phụ nữ (CEDAW). 

õ. Hiến pháp năm 2013. 

6. Bộ luật hình sự năm 2015. 

7. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

8. Bộ Luật tố tụng hành chính năm 2015. 

9. Luật phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy 


giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006. 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
1ã. 
16. 


Luật bình đẳng giới năm 2006. 

Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007. 
Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 
Luật trẻ em năm 2016. 

Luật trợ giúp pháp lý năm 2017. 

Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2008. 
Các Nghị định có liên quan. 


183 


II- Sách, bài báo, tạp chí 


1. Ngọc Ánh: “Vẫn còn tổn tại bất bình đẳng đối với 
người khuyết tật”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 
http:/dangcongsan.vn/xa-ho1/van-ton-ta1-bat-binh-dang- 
doI-vo1-nguo1-khuyet-tat-510740.htm]. 

2. Báo điện tử VTV: Nhiều khó khăn trong việc thẩm 
định mức độ khuyết tật, 2019, http://vtv.vn/viet-nam- 
hom-nay/nh1eu-kho-khan-trong-vIiec-tham-dinh-muec-do- 
khuyet-tat-20191031191017049.htmI]. 

3. Thanh Bê: “Đồng hành cùng phụ nữ dân tộc thiểu số 
trong phát triển kinh tế”, Trang thông tin điện tử Hội Liên 
hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình, http:/hpn.quangbinh. 
gov.vn/8ems/dong-hanh-cung-phu-nu-dan-toc-thieu- 
so-trong-phat-trien-kinh-te.html]. 

4. Đức Bình: “Gần 70% trẻ em Việt Nam từng bị 
bạo hành, xâm hại”, Tuổi trẻ online, http://tuoitre.vn/ 
news-20190418102323645.html]. 

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Giảm thiểu 
tác hại trong mại dâm - Bảo đảm an toàn, sức khỏe và 
quyền con ngườ”, http:/www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ 
Chi Tiet.aspx?E[DNews=25327. 

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UNDP và 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Báo cáo nghèo 
đa chiều ở Việt Nam: Giảm nghèo ở tất cả các chiều cạnh 
để đảm bảo cuộc sống có chất lượng cho mọi người, 2016, 


http:/www.undp.org/ content/dam/vietnam/docs. 


184 


7. CARE: Dự án nâng quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu 
số, http://www.care.org.vn/wp-content/uploads/2018/04/E- 
SHARING-ProJect-Brief-REMWE-FINAL-VN.pdf. 

8. Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam: Hệ thống chính sách dân tộc 
thiểu số và miền núi ngày càng đồng bộ và toàn diện, 
http://quocho1.vn/g1oIthieu/Pages/default.aspx?ltemTD= 
37748. 

9. Thảo Dương: “Trẻ em nhiễm HIV/AIDS cần được 
đối xử bình đẳng”, Thời báo tài chính Việt Nam Online, 
2014,  http:/thoilbaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su- 
chinh-tr1⁄2014-12-19/tre-em-nhiem-h1v-aIds-can-duoe- 
do1-xu-binh-dang-16311.aspx. 

10. Patrick Michael Eba: “The HIV and AIDS 
Tribunal of Kenya: An Bffectve Mechanlsm for the 
Enforcement of HIV-related Human Rights?”, Health and 
Human Rights 18 (1), 2016. 

11. Federal Constitutional Court Encyclo pedia 
Britannica,  http://www.britannIca.eom/topIc/Federal- 
Constitutional-Court Accessed on 18 June 2016. 

12.John Godwin: Legal protectlons against HHIV- 
related human rights violations: ExperIlences and lessons 
learned from national HIV laws In Asia and the Paclfc, 
UNDP, 2018. 

18. Phan Thị Lan Hương: “Đánh giá chính sách đảm 
bảo tiếp cận công lý cho phụ nữ khi bị bạo lực tình dục ở 
Việt Nam”, tạp chí Luật học, số 9, 2016. 


185 


14. Lan Hương: “Cần có chính sách hỗ trợ việc làm cho 
người nhiễm HIV”, tạp chí Công lý, 2015, http:/congly. 
com.vn/xa-ho1/suc-khoe/ean-eo-chinh-sach-ho-tro-v1ec- 
lam-cho-nguo1-nh1em-h1v-127152.htmI. 

1õ. General Statistlcs Office Viet Nam: Monitoring 
the sItuation oŸ children and women: Viet Nam Multiple 
Tndicator Cluster Survey 2014. 

16. Thùy Chi: “Nhu cầu trợ giúp pháp lý của người 
nhiễm HIV”, tạp chí Tiếng Chuông, 2016, http:/iengchuong. 
vn/Trao-do1-gop-y/Nhu-cau-tro-gIiup-phap-ly-eua-nguo1- 
nhiem-HTIV/16992.vgp. 

17. Trịnh Quang Chiến “Nghiên cứu vận động chính sách 
và pháp luật cho người nhiễm HIV', http:/trogiupphaply. 
com.vn/deta1l.aspx?lang=1&¡d_tìn=91&1d_m=16#.VzDCfu 
Qy7wYŸ Accessed on 21 June 2016. 

18. N.H. Quang & Associates and CHP.: Legal servIices 
for people Iving with HIV and key populatons: An 
assessment of the current situatlon and recommendation 
for the future, 2012. 

19. Genevieve Fuj jJohnson: “Governing sex work: An 
agonIstlic pollcy community and 1£s relatlonal dynamles”, 
Critical polcy studies 9, no. 3 (2018): 259- 77, https:/dol.orgƒ/ 
10.1080/19460171.2014.968602. 

20. Thúy Hiển: “Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành 
Luật phòng, chống bạo lực gia đình”, Báo Văn hóa điện tử, 
http:/baovanhoa.vn/gia-%ŒC4%911nh/artm1d/424/articleid/ 
18976/ho1-ngh1-tong-ket-10-nam-thi-hanh-luat-phong- 
chong-bao-luc-gia-dinh, ngày 15/4/2019. 


186 


21.jJamalcan Network of Seropositlves (JN+): 
NaHonal Hiv-Related Discriminaton Reporting And 
Redres System,  http:/www.Jnplus.org/page/national_ 
hivrelated_ discriminatlon_reporting_redress_system. 

22. Jdamalcan Mimistry of Justlce: The Naflonal HIV- 
Related Discrimination Reporting And Redress System, 
2015, http:/moh.gov.Jm/wp-content/uploads/2015/07/National- 
HTIV-related-D1IscrImination-Reporting-and-Redress- 
System.pdf. 

28.Joint Umted Natons Programme on HIV/AIDS 
(UNAIDS): Dpdate: Advancing Human lùghts and Access to 
jJustice In the AIDS Response, 2015, http:/www.unaids.org/ 
en/resources/ presscentre/featurestories/2015/une/20150617_ 
access_Justice. 

24. Joint United Natlions Programme on HIV/AIDS 
(UNAIDS): Guidance Note: Human Rights and the Lbaw, 
2014. 

25. dJoimnt United Natlons Programme on HIV/AIDS 
(DNAIDS): Guidance Note: Eey programmes to reduce 
stgøma and discriminaton and Increase access to Justice In 
national HTIV responses, 2012. 

26. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 
(UNAIDS). 2016. UNAIDS 2016 - 2012 Strategy: On the 
Past-Track to end AIDS, 2016, http:/www.unaids.orgí/ 
sites/default/files/media_asset/20151027_UNAIDS_PCB37 
_15_18_EN_rev1.pdf. 

27. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 
(UNAIDS) and United Natlons Entity for Gender Equality 


187 


and the Empowerment of£ Women (ỦN Women): 
Measuring Intimate Partner Transmission oŸ HIV in Viet 
Nam: A Data Triangulation Exercise, 2012. 

28.Joint Program Stilgma and Discriminatlon 
Prevention and AITDS rights protection: ‹Jjoin£ programme 
document,  http:/www.undp.org/content/dam/thailand/docs/ 
Stigma%20and%20D1scrImination%20Preventlon%20and 
%20AIDS%20RIghts%20Protectlon%20Programme%20Do 
cument.pdf. 

29. Lê Mậu Lâm, Văn Toán, Tiểu Phương: “Xây dựng 
đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số”, tạp chí Tổ chức 
nhà nước, 2017, http:/tenn.vn/news/detail/36952/Xay_ 
dung doi_ngu_can_bo_nguo1_dan_toc_thieu_ soall.htm]. 

30. Susan C. Mapp: Human Rights and Social jJustice 
1n a Global Perspective: An Introduction to International 
Soclal Work, (second etlition) Oxford DnIverslty Press, 
2014. 

31. Angela Browne Miller: Violence and Abuse In 
Soclety: Understanding a Global Crisis. Fundementals, 
bffects, and Extremes (ABC-CLIO, 2012). 

32.Mimmistry of Health: Opftimzng Vietnams HIV 
response: Án 1nvestment Case, 2014. 

33. Ministry of jJustlce: Workshop on Sharing 
Tnternational Experiences on Legal Aid. 28 29 March, 2016. 

34. Ritsu Nacken, Quyền trưởng đại diện UNFEPA: 
Người hành nghề mại dâm có quyền được chăm sóc sức 
khỏe, http://suckhoedolsong.vn/nguoi-hanh-nghe-mai- 
dam-co-quyen-duoe-cham-soc-suc-khoe-n99981.htmI. 


188 


35.Natlional Human Rights Commission of 
Indonesia: Report to the Regional Natlonal Human Tùghts 
TnstItutlons ProJect on Inclusion, the Right to Hoalth and 
Sexual Orientation and Gender Identity, http:/fwww.asia- 
pacIfic.undp.org/content/dam/rbap/docs/ 
Research%20&%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2018- 
nhr1-proJect-on-right-to-health-sogi-mdonesia.pdf. 

36. L. Nyllade, K.T. Hong, N.V. Anh, J. Ogden, A. Jam, 
A. Btangl, 2. Douglas, N. Tao, K. Ashburn: Commun1ties 
Confront HIV StHgma 1n Viet Nam: Participatory 
Tnterventions Reduce HTIV Stigma In Two Provinces, 2008, 
Washington, D.C. Internation Center san Research on 
'Women, Institute for social Development Studies. 

37. Lithur, N.O., TL Wiliamson, A. Chen and R. 
Macmnis: Desipmng a Stlgma and Discriminatlon 
Reporting System: Assuring dJJustice for People Living with 
HIV and Key Populations In Ghana, Health Policy ProJect, 
Washington, DC, 2014. 

38. Office of the United Natlons High Commissloner 
for Human Rights (OHCHR) and Joinnt United Natlions 
Programme on HIV/AIDS (UNAIDS): International 
Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights, 2006. 

39. PGS.TS. Phạm Văn Quyết: "Nhà nước Việt Nam 
với công tác hỗ trợ nhóm yếu thế", Kỷ yếu Hội thảo Ngày 
công tác xã hội thế giới năm 2012, http:!lwww.socialwork. 
vn/nha-nuoc-viet-nam-vo1-cong-tac-ho-tro-nhom-yeu-theí. 

40. PGS.TS. Phạm Văn Quyết, Phạm Anh Tuấn: Công 
tác hỗ trợ nhóm yếu thế ở Việt Nam, http:/congtacxahoi.net/ 
cong-tac-ho-tro-nhom-yeu-o-v1et-nam/, 


189 


41. Thomas W. Simon: Democracy and Soclal 
Injustce: Ùaw, Politics and Philosophy, Rowman & 
Littlefied Publishing, Lanham, Maryland, 1995. 

42. Soclalhst Republhc of Vietnam: Vietnam AIDS 
response progres report 2014 following up the 2011 
poltical declaratlon on HIV AIDS, Hanoi, 2014, 
http:/www.aIdsdatahub.org/Vietnam-Global-ATDS- 
Response-Progress-Report-2014. 

43. Michael B. Sauer: “FPaces of Poverty: What Social 
Groups Are More Lñkely to Experlence It?”, USA Today, 
http:/www.usatoday.com/story/money/economy/2018/10/10/ 
faces-poverty-soc1al-racial-factors/379'771'781. 

44. “Điểm tin y tế ngày 02/5/2019”, Cổng thông tin Bộ ŸY 
tế, http://moh.gov.vn/diem-tin-y-te/-/asset_publisher 
/sqTagDPp4aRX/content/-Iem-tin-y-te-ngay-02-5-2019. 

45. Thailand Ministry of.Justice, Rights and Libertles 
Protecton Department: The Summary of Thailands 3rd 
NatHonal Human Rights Plan (2014 - 2018), 2014, 
http:/www.mfa.go.th“humanrightsmages/the%20 summary 
%20of%20tha1lands%208rd%20national%20human%20rig 
hts%20plan%202014-2018.pdf. 

46. The World Bank: “Gender-Based Violence (Violence 
Against Women and Girls”, http:/www.worldbank.org/ 
en/top1c/socialdevelopment/brief/violence-agaInts-women- 
and-girls. 

47. Nhật Thy: “Thực trạng bạo lực về giới tại Việt Nam”, 
báo điện tử Tiếng chuông, 201ð, http:/tiengchuong.vn/ 


190 


Nghien-cuu-Chuyen-de/Thuc-trang-bao-Ìuc-ve-gioI-ta1-V1et- 
Nam/15218.vgp). 

48. Tổng cục Thống kê: Kết quả từ Nghiên cứu quốc 
gia về bạo lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam, 2010. 

49. Tổng cục Thống kê: Điểu tra quốc gia người 
khuyết tật 2016, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2018. 

õ0. Trung tâm giáo dục hòa nhập và phục hồi chức 
năng: Chính sách đối với trẻ tự kỷ ở Việt Nam hiện nay, 
http:/www.trungtamphuchoichuenang.com/tu-ky/chinh- 
sach-do1-vo1-tre-tu-ky-o-viet-nam-h1en-nay.htm]. 

B1. Lê Xuân Trọng: Báo cáo thực thi Luật người 
khuyết tật trong lĩnh vực giao thông công cộng ở Việt Nam, 
2019, Viện Chiến lược và phát triển giao thông, 2019. 

ð2. Tạp chí giáo dục: Hỗ trợ tạo việc làm cho người 
khuyết tật ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2018, 2019, 
http:/tapchiglaoduc.moet.gov.vn/v1/dao-tao-viec-lam/ho-trơ- 
tao-vIiec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat-o-Viet-Nam-gia1-doan- 
2016-2018, 29.htmI. 

B53.USAID Health Policy Initlatlve: Posiftive 
begInnings: Strong Networks In Vietnam Enable People 
hving with HIV to Take Charge of Themr Futures, 2009, 
http://www.healthpolicyIn1tiatIve.eom/Pub]lieatlons/ 
Documents/804_1_Vietnam_Positive_Beginnings_FINAL_ 
acc.pdf. 

54. United Natlons General Assembly: Declaratlon of 
CommItment on HIV/AIDS: Global Crisis - Global 
Action, 2001. 


191 


55.UNFPA: Tóm tắt khuyến nghị chính sách: 
Chấm dứt Bạo lực giới trong gia đình ở Việt Nam, 
https:/vietnam.unfpa.org/sites/default/fñles/pub-pdf/Poliey% 
20bnef. GBV_FINAL_ VN.pdf. 

56. UNICBF và Tổng cục thống kê: Trẻ em khuyết tật 
ỏ Việt Nam - Kết quả điều tra quốc gia về người khuyết 
tật Việt Nam 2016 - 2017. 

57. UNAIDS: ReducHon of HIV related stgma and 
điscrIimination, 2014. 

58. United Nations Vietnam: Từ bạo lực gia đình đến 
bạo lực giới tại Việt Nam: mối liên hệ giữa các hình 
thức bạo lực, Tài liệu thảo luận của Liên hợp quốc, Hà 
Nội, 2014, http://vietnam.unfpa.org/sites/ default/files/pub- 
pdf/ZUN%20 DIscussion%20Papar_ VIE.pdf. 

59. United Nations, Human Rights, Office of the high 
commIsiones: “Violence against women”, Informatlon 
serles on Sexual and Reproductive health and rights, 
http:/www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Se 
xualHealthINFO_VAW_WEHB.pdf. 

60. UN Women: Tiếp cận công lý của phụ nữ ở Việt Nam. 

61.UN Women: Trial of Rape: Ủnderstanding the 
Criminal jJustice Systems Response to Sexual Violence 1n 
Tndĩa, ThaiIland and Viet Nam, forthcoming. 

62. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây 
dựng: Thực trạng áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
QCWN10:2014/BXD) tại các công trình xây dựng mới và cải 
tạo nâng cấp, 2019. 


192 


63. United Natlons Development Programme (UNDP): 
Programming for jJustice: Access for All: A PractitlonerS 
Gulde to a Human Riphts-Based Approach to Access to 
Justice, 2005. 

64. Williamson, R.T. et al.: Dsing a Reporting 
System to Protect the Human Rights of People Living with 
HIV and Key PopulatHons: A Conceptual Framework, 
http:/www.hhrJournal.org/2014/07/usmg-a-reporting-system- 
to-protect-the-human-rights-of-people-liIving-wIth-h1v- 
and-key-populations-a-conceptual-framework. 

65. United States Federal Government: Civil Rights, 
https:/www.aIds.gov/h1v-a1ds-basIcsust-diagnosed-with- 
hIiv-a1ds/your-legal-rIghts/c1v1l-rIghts/index.html. 

66. Ủnited States Department of Health and Human 
Services: Protectng the CIvil lights and Health Information 
Privacy Rights of People Laiving with HIV/AIDS, http:lwww.hha. 
gov/c1v1]-rIghts/for-Iindividuals/spec1al-topIcs/HTV/ 
1ndex.html. 

67. Viet Nam Network of People Living with HIV 
(VNP+): Viet Nam People Living with HIV Stigma Index, 
2014, http:/www.stigmaIndex.org/sites/default/files/ reports/ 
VietNam%202015%20report%20Stigma%20Index% 20R2% 
20Report%20Eng.pdf Accessed on 20 June 2016. 

68. UNAIDS and Viet Nam Lawyers Assoclatlon: 
Workshop on access to Justice for people living with HIV, 
2016. 

69. Viet Nam Networt of People Lñving with HIV 
(VNP+): Viet Nam People lving with HIV Stigma Index. 


193 


70. Trinh Thị Le Tram: Report of the Centre for 
Consulting on Law and Policy 1n Health and HIV/AIDS In 
Ha Noi, 2013. 

71. Nhật Thy: “Hiệu quả mô hình thí điểm hỗ trợ hoà 
nhập cộng đồng cho người mại dâm”, tạp chí Tiếng 
Chuông, 2015, http://tilengchuong.vn/Mai-dam/H1eu-qua- 
mo-hinh-th1-diem-ho-tro-hoa-nhap-cong-dong-cho-nguo1- 
maI-dam/12891.vgp. 

72. Tổng cục Thống kê: Điểu tra thực trạng kinh tế - 
xã hội của õ3 dân tộc thiểu số năm 2015. 

73. UNFPA và Bộ Y tế: Những rào cản trong tiếp 
cận các dịch vụ chăm sóc bà mẹ và kế hoạch hóa gia 
đình của đông bào dân tộc thiểu số Việt Nam, 2011, 
http:/vietnam.unfpa.org/sites/default/ñles/pubpdf/Web_R 
%€83%A0o%20c%1%BA%A3n%20t1%BE1%BA%BFp%20c 
% Eh1%BA%ADn%20d%BE1%BB%8Bch%20v%E1%BB%Að 
%20CSSKBM%20v%€3%A0%20KHHG%€C4%90%20c%BH1 
%BB%A7a%20%64%91%E1%BB%98ng%20b%C3%A0o%2 
0th1%E1%BB%88u%20s%E1%BB%91%20VN.pdtf. 

74. Hong Anh Vu: Báo cáo hiện trạng bất bình đẳng 
giới trong cộng đông người dân tộc thiểu số. 2010, 
http://www.1see.org.vn/Content/Home/Library/326/hien- 
trang-bat-binh-dang-g1o1-trongcong-dong-nguo1-dan-toe- 
thieu-so.pdf. 

7ö. Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban dân tộc: Các khuyến 
nghị chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong các 
dân tộc thiểu số ở Việt Nam, http://www.un.org.vn/ 
1mages/2._ 21x2lcm_32trang _ 250g_ Tieng_Viet_OK.pdf. 


194 


76. WHO: Addressing VIiolence ogaInst Sex Workers, 
http:/www.who.Iint/hiv/pub/st1⁄sex_worker_1mplementatio 
n/swit_chpt2.pdf. 

77. WHO, Department of Reproductive Health and 
Research, London School of Hyglene and Tropical 
Medicine, South Afriean Medical Research Councll: Global 
and Regional estimates of. violence agaInst women: 
Prevalence and health effects oŸ1ntimate partner violence 
and non-partner sexual violence, 2018. 

78. “Framework on rights of sex workers cedaw”, 
http:/law.yale.edu/system/files/area/center/ghJp/document 


s/framework_on_rights_oŸ_sex_workers_cedaw.pdf. 


IH- Các báo cáo 

1. Báo cáo đánh giá công tác trợ giúp xã hội năm 
2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Báo cáo giám sát trọng điểm của Cục Phòng, 
chống HIV/AIDS và Bệnh viện Da liễu Trung ương. 

3. Báo cáo tóm tắt kết quả khảo sát đầu vào thành 
phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái ở Thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2018. 

4. Báo cáo Giải trình trách nhiệm quản lý nhà nước 
trong thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội 
đối với người cao tuổi và người khuyết tật của Bộ Ÿ tế 
ngày 05/8/2019. 

5. Báo cáo số 145/BC-BYT ngày 07/3/2016 của Bộ ŸY 
tế về công tác phòng chống HIV/AIDS năm 2015 và nhiệm 
vụ trọng tâm năm 2016. 


195 


6. Thông cáo báo chí kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân 
số và nhà ở năm 2019, ngày 11/7/2019. 

¡. Tuyên bố về xóa bỏ bạo lực với phụ nữ, 1993, 
http:/thuvienphapluat.vn/van-ban/L¬inh-vuc-khac/Tuyen- 
bo-ve-xoa-bo-bao-lue-voi-phu-nu-1998-2'75808.aspx. 


196 


MỤC LỤC 


Trang 
Lời Nhà xuất bản 5 
Lời nói đầu 7 
Chương 1 
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 
VỀ NHÓM YẾU THẾ VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ 
QUYỀN CỦA NHÓM YẾU THẾ 

THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ 11 
I- Nhóm yếu thế 11 
II- Tổng quan về bảo vệ quyền của nhóm yếu thế 17 

TII- Các công ước quốc tế về bảo vệ quyền con người có 
liên quan trực tiếp đến nhóm yếu thế 21 


Chương 2 
TIẾP CẬN CÔNG LÝ ĐỐI VỚI PHỤ NỮ 

VÀ TRE EM LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC 25 
I- Giới thiệu chung 25 

II- Khoảng trống pháp lý trong việc bảo đảm tiếp cận 

công lý đối với phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của 
bạo lực 34 
TII- Một số khuyến nghị 50 


197 


Chương 8 
PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TIẾP CẬN 
CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
I- Giới thiệu chung 
II- Những rào cản, thách thức đối với người khuyết 
tật trong việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản 
III- Khoảng trống pháp lý của pháp luật Việt Nam so 
với công ước về quyền của người khuyết tật 
IV- Một số khuyến nghị 
Chương 4 
TIẾP CẬN CÔNG LÝ ĐỐI VỚI NGƯỜI 
NHIỄM HIV Ở VIỆT NAM: ĐẤU TRANH 
VỚI KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ 
I- Giới thiệu chung 
II- Chuẩn mực quốc tế và kinh nghiệm của các quốc 
gia trong việc bảo đảm tiếp cận công lý cho người 
nhiễm HIV 
III- Đánh giá về tiếp cận công lý cho người nhiễm 
HIV ở Việt Nam 
IV- Một số khuyến nghị 
Chương õ 
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC, 
CAN THIỆP GIẢM HẠI VÀ HỖ TRỢ 
PHỤC HỒI CHO NGƯỜI BÁN DÂM 
I- Giới thiệu chung 
II- Thực trạng chính sách, pháp luật về phòng ngừa, 
can thiệp giảm hại và hòa nhập cộng đồng cho 
người bán dâm 
TII- Cơ chế xử lý đối với người bán dâm 


198 


56 
56 


59 


70 
76 


33 


33 


38 


105 
129 


187 
187 


189 
147 


IV- Một số khuyến nghị 
Chương 6 
PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN THAM GIA 
XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CỦA PHỤ NỮ 
DÂN TỘC THIỂU SỐ 
I- Các hình thức tham gia xây dựng và thực hiện 
chính sách của phụ nữ dân tộc thiểu số 
TI- Những khó khăn, thách thức trong việc tham gia 
xây dựng và thực hiện chính sách của phụ nữ dân 
tộc thiểu số 
TII- Một số khuyến nghị 
Kết luận 
Tài liệu tham khảo 


150 


158 


158 


168 
178 


178 
183 


199 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC 6IA SỰ THẬT, Số 6/86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT: 080.49221, Fax: 080.49222, Email: suthat@nxbctqg.vn, Website: www.nxbctqg.vn 


TÌM ĐỤC SÁCH DỦA NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ 0UỐC GIA SỰ THẬT 


6S.TS. Nguyễn Minh Đoan - Nguyễn Minh Đức 
THỰC HIỆN, ÁP DỤNG VÀ GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT Ủ VIỆT NAM 


Lưu Đức Quang 


NGUYÊN TẮC HIẾN PHÁP VỀ QUYỀN 00N NGƯỜI, AUYÊN 0ÔNG DÂN 
(Sách tham khảo) 


Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 
HƯƠNG TRÌNH ĐÀ0 TẠO THẠC SĨ PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN 00N NGƯỜI 


PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh - PGS.TS. Vũ Công Giao 
TS. Ngô Minh Hương - TS. Lã Khánh Tùng (Đồng chủ biên) 


QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 


(Sách tham khảo) 
| llllll 


f86045”757705 


8955279125065 


Giá: 69.000đ 


ọ 


